PGS.TS đặng đức trọng - NGUYỄN ĐỨC TAN - vũ MINH NGHĨA (Chủ biên) 
vò Hữu TRÍ HUỲNH CAO TRUNG vũ NGUYỀN HOÀNG ÂN 
NGUYỄN THỊ NGUYÊN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HồNG 
NGUYỄN NGỌC THUẬN LƯ THỊ QUỲNH NGUYỄN THỊ THU HỉỀN 
(Nlióm giáo viên Thõng Long) 





BỔI DƯ0NG NĂNG Lực Tự HỌC 

VẬT LÍ 6 


- ■ n 


NHÀ XUẤT BẢN 
ĐẠIHỌCQUỒC GIA HÀ NỘI 


PGS.TS ĐẶNG ĐỨC TRỌNG - NGUYỄN ĐỨC TẤN - vũ MINH NGHĨA 
(Chủ biên) 

VŨ HỮU TRÍ - HUỲNH CAO TRUNG - vũ NGUYÊN hoàng ân 
NGUYỄN THỊ NGUYỀN - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÓNG 
NGUYỄN NGỌC THUẬN - Lư THỊ QUỲNH - NGUYỄN THỊ THU HIỂN 
(Nhóm giáo viên Thăng Long) 


BỒI DƯỠNG NẪNG Lực Tự HỌC 

VẬT LÍ 6 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



CÙNG VỚI Sự CỘNG TÁC CỦA CÁC GIÁO VIÊNI 


Vũ Duy Quang 
Võ Đình Nguyên Trực 
Đoàn Thị Linh San 
Trần Thị Xuân Hương 
Chung Thành Phương 
Mai Thị Như Hà 



Ẩlời nó í đầu 


ỉ^uyển sách Bồi dưỡng năng lực tự học Vật lí 6 thuộc bộ sách 
Bồi dưỡng năng lực tự học Vật lí bậc Trung học cơ sở nhằm đáp ứng nhu 
cầu của các em học sinh về tư liệu dùng cho tự học, tự rèn luyện. 

Sách được biên soạn theo nội dung chương trình hiện hành. Các câu 
hỏi và bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó sẽ giúp các em học sinh rèn 
luyện phát triển tư duy độc lập, óc thông minh sáng tạo của bản thân. 

Chúng tôi đã hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng vì đây 
là thành quả bước đầu của một hướng soạn sách mới nên quyển sách 
vẫn còn những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý của quý 
bạn đọc để quyển sách được hoàn chỉnh hơn. 

Xin trân trọng cám ơn! 


CÁC TÁC GIẢ 



Chương I: cơ HỌC 

Bài 1: ĐO ĐỘ DÀI 

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Người ta dùng dụng cụ gì để đo chiều dài của các vật? Dụng cụ đó có 
nhiều loại khác nhau không? Em hãy kể tên vài loại khác nhau và 
nêu công dụng riêng của từng loại. 

£7«ỉ lời 

Người ta dùng .đò đo độ dài của các vật. Có nhiều loại . 

khác nhau với công dụng riêng. 

Người thợ may dùng .để đo chiều dài tấm vải và dùng 

thước dây đế đo. 

Người thợ mộc dùng thước cuộn để đo. 

Học sinh dùng.để vẽ hình chữ nhật trong vở. 

Để đo chiều ngang của căn nhà, người thợ hồ dùng. 



2. Cho biết GHĐ và ĐCNN của thước thẳng mà em hay dùng? 

(7«/ tời 

GHĐ của thước là độ dài .được ghi trên thước. GHĐ của 

thước cho ta biết giá trị lớn nhất mà thước có thể đo được. 

ĐCNN của thước là độ dài giữa hai vạch chia.trên thước. 

3. Nêu các bước tiến hành để đo độ dài của một vật bằng thước thẳng. 

rả lời 

Để đo độ dài của một vật bằng thước thẳng ta tiến hành các bước sau: 

- Ước lượng.cần đo. 

- Chọn thước có.và.thích hợp. 


5 
















- Đặt thước.độ dài cần đo sao cho một đầu của vật . 

vạch số.của thước. 

- Đặt mắt nhìn.với cạnh thước ở đầu kia của vật. 

- Đọc kết quả đo theo vạch chia.với đầu kia của vật. 

4. Đổi một số đơn vị đo độ dài sau: 

0,5 dm =.m =.mm 

2,1 cm =.m =.dm 

0,05m =.mm =.cm 

4,52 mm =.dm =.cm 

Học sinh tự trả lời. 

5. Kết quả đo độ dài và ĐCNN của thước được sử dụng có liên quan gì 
với nhau? 

7rả lời 

Kết quả đo là đúng khi nó cùng .với ĐCNN và . cho 

ĐCNN của thước. 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 


1. Chọn thước thích hợp để đo các độ dài ghi trong bảng và giải thích sự 
lựa chọn của em: 


Thước do dộ dài 

Độ dài cần đo 

1. Thước thẳng có GHĐ l,5m và 
ĐCNN lcm. 

2. Thước dây có GHĐ lm và ĐCNN 
0,5cm. 

3. Thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 

lmm. 

A. Bề dày cuốn sách Vật lí 6. 

B. Độ dài lớp học của em. 
c. Chu vi miệng cốc. 


Học sinh tự trả lời. 

2. Kể tên các loại thước đo độ dài mà em biết. Tại sao người ta lại sản 
xuất ra nhiều loại thước khác nhau như vậy? 

Học sinh tự trả lời. 



















3. Xác định GHĐ và ĐCNN của các cây thước thẳng sau: 



4. Các kết quả đo độ 4ài trong ba bài báo cáo kết quả thực hành được 
ghi như sau: 

a) l\ = 20,1 cm b) Ỉ 2 = 21 cm c) z 3 = 20,5 cm 

Hãy cho biết ĐCNN của thước đo dùng trong mỗi bài thực hành. 

Tlrìi lời 

a) Kết quả là li = 20,1 cm. 

Vì kết quả có đơn vị là cm nên ĐCNN cũng có đơn vị là cm 
Kết quả Ịà số thập phân nên ĐCNN cũng phải có'dạng thập phân, 
ĐCNN có dạng 0, x: trong đó X là các số 1; 2 và 5 và kết quả phải 
chia hết cho ĐCNN nên ĐCNN có thể là: 0,lcm. 
b, c) Học sinh tự trả lời. 


7 


































5. Cho một quả bóng bàn, hai vỏ bao diêm, một băng giấy cỡ 3 cim X 
15 cm, một thước nhựa dài khoảng 200 mm chia tới mm. Iĩãy dìùng 
những dụng cụ trên để đo đường kính và chu vi quả bóng bàn. 

^Jrà lời 

Đặt quả bóng bàn trên bàn, dựng hai vỏ bao diêm và ép sao cho 

chúng kẹp sát quả bóng vào giữa. Đo .giữa hai vỏ bao diiêm 

ta được.của quả bóng. 

Dùng băng giấy quấn sát theo đường hàn của ., đo chiều dài 

đoạn băng giấy vừa quấn ta được.quả bóng bàn. 

6. Trình bày cách đo chu vi của một chiếc bút chì hay đường kính của 
sợi chỉ. 

(7«ỉ tời 

Ta dùng sợi chỉ quấn sát lên thân bút chì một số vòng nhất định sao 
cho các vòng quấn sát nhau. 

Đánh dấu đoạn chỉ vừa quấn, sau đó trải ra và dùng thước thẳng đo 
.đoạn chỉ. 

Lấy.vừa đo được chia cho số vòng quấn ta được.cây bút chì. 

Dùng sợi chỉ quấn lên thân bút chì như trên, đo chiều dài đoạn thân 

bút chì được quấn rồi lấy số đo chia cho.ta được. 

sợi chỉ. 

7. Trình bày cách do đường kính của ống nước hay của cái nồi ở nhà em. 

<7 rả tời 

Dùng các đoạn dây mềm không co giãn như sợi chỉ hay dây nilon 
quấn một vòng hay nhiều vòng lên ống nước hay cái nồi. 

Đo.; đoạn dây quấn rồi .số vòng quấn ta được chu vi, 

rồi lại chia tiếp cho.ta được đường kính cần đo. 

8. Những người đi xe gắn máy hay xe ôtô....thường đo đoạn đường di được 
bằng số chỉ trên “côngtơmet” của xe. Em đi bộ từ nhà tới trường, có 
cách nào để đo gần đúng chiều dài đoạn đường từ nhà tới trường? 

ỡí rả tời 

Khi đi ta đếm số.từ nhà tới trường, sau đó đo chiều dài của 

một. 

Lấy.của “một bước chân” nhân với 

đường từ nhà tới trường. 


ta được đoạn 



















c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. K)e do chu vi cùa cái bút chì, một học sinh dùng sợi chỉ dài 50cm quấn 
xung quanh bút chì sát nhau và đếm được 25 vòng. Hãy xác định chu 
vi cái bút chì. 

Học sinh tự trả lời. 

2. Đê đo dường kính của một dây đồng, một học sinh quấn dây đồng 
xung quanh cái bút chì. 50 vòng dây sát nhau đo được 25mm. Hãy xác 
định đường kính dây đồng. 

Học sinh tự trá lời. 

3. Một học sinh di từ đầu đến cuối sân trường đếm được 125 bước chân. Độ 
dài trung bình của một bước chân là 40cm. Hãy tính chiều dài sân trường. 
IIọc sinh tự trả lời. 

4. An có chiổu dài trung bình của một gang tay là 18cm. Chiều dài bàn 
học An do dược là 12 gang. Bình đo được là 13 gang. Hãy tính chiều 
dài trung bình một gang tay của Bình. 

TJrủ lời 

Chiều dài của bàn học đo được 12 gang tay của An, mà một gang tay 

của An dài 18 cm nên chiều dài bàn học tính ra là.cm. 

Mà chiều dài bàn học đo được 13 gang tay của Bình nên chiều dài 
một gang tay của Bình là ..cm. 

5. Các kết quả do dộ dài của cùng một vật khi đo bằng các thước mà ĐCNN 
khác nhau. Sau một lần đo đối với mỗi thước, kết quả đo như sau: 

a) lị = 20,7 cm b) l-ì = 21 cm c) /3 = 20,4 cm 

d) /4 = 19,8 cm e) /5 = 13,5 cm 

Xác dịnh ĐCNN của từng loại thước được sử dụng trong mỗi lần đo. 
Học sinh tự trả lời. 

6. Quan sát một cây thước mét, một học sinh cho biết số lớn nhất và nhỏ 
nhất là 100 và 0. Giữa số 0 và số 1 trên thước có 10 khoảng chia. Đơn 
vị chia trôn thước là cm. Cho biết GHĐ và ĐCNN của thước. 

r -.7rủ hy ì 

Vì số lớn nhất ghi trên thước là .nôn GHĐ của thước là. 

Từ vạch số 0 đến vạch số 1 có chiều dài .cm, ở giữa có 10. 

nôn khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp hay độ dài một khoảng 

chia là . 

Vậy GHĐ của thước là. 


.vã ĐCNN của thước là..-. 












7. Đổi các đơn vị đo độ dài sau: 


a) 0,lm . =. 

.dm =. 

.cm. 

b) 0,5km =. 

.m =. 

.cm. 

c) 3mm =. 

.m =. 

.km. 

d) 25cm =. 

.dm =. 

.m. 

e) 0,001km =. ,... 

.dm =. 

.mm. 

f) 4280dm =. 

.m “. 

.km. 

g) 20cm =. 

.km =. 

.m. 

h) 2500mm =.;. 

.cm =. 

.m. 

i) 0,025km =. 

.m =. 

.mm. 

Học sinh tự trả lời. 




8. Có hai cây thước mét, cây thứ nhất có GHĐ là lOOcm và cây thứ hai có 
GHĐ là 150cm. Một học sinh đã dùng một trong hai cây thước để đo 
chiều dài và.chiều rộng của một chiếc bàn học và có kết quả như sau: 
Chiều dài của bàn là 148,5 cm. 

Chiều rộng của bàn là 56,8 crrí. 

Hãy cho biết học sinh đó đã dùng thước nào và thước có ĐCNN là bao 
nhiêu? 

Học sinh tự trả lời. 

D. BÀI TẬP TRẮC NGHỊỆM 

1. Nên chọn thước đo nào trong các thước sau để đo chiều rộng của bàn 
học lớp em? 

A. Thước thẳng có GHĐ 200 mm và ĐCNN 1 cm. 

B. Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN 0,5 cm. 
c. Thước thẳng có GHĐ 5 m và ĐCNN 5 mm. 

D. Thước thẳng có GHĐ 10 cm và ĐCNN 1 mm. 

2. Bề dày cuốn sách giáo khoa vật lí 6 là 5 mm. Khi đo ta nên chọn 
thước nào trong những thước sau: 

A. Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN 1 cm. 

B. Thước thẳng có GHĐ 0,5 m và ĐCNN 1 cm. 
c. Thước thẳng có GHĐ 10 cm và ĐCNN 1 mm. 

D. Thước nào cũng được. 

3. Thước nào thích hợp để đo chiều dài cái bàn học: 

A. Thước thẳng có GHĐ 1 m và ĐCNN 1 cm. 


10 





















B. Thước thẳng có GHĐ 2 m và ĐCNN 0,5 cm. 
c. Thước dây có GIĨĐ 1 m và ĐCNN 0,5 cm. 

D. Thước thẳng có GIIĐ 1 m và ĐCNN 0,5 cm. 

4. Thước nào là thích hợp đế đo chiều dài cuốn sách vật lí: 

A. Thước thảng có GHĐ 1 m và ĐCNN 1 mm. 

B. Thước thẳng có GHĐ 25 cm và ĐCNN 5 mm. 
c. Thước thẳng có GHĐ 25 cm và ĐCNN 1 mm. 

D. Thước dây có GIIĐ 1 m và ĐCNN 1 mm. 

5. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 

A. Có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo vì có thể đo nhiều lần. 

B. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và có ĐCNN thích hợp. 

c. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không cần để ý đến ĐCNN 
của thước. 

D. Thước đo nào cũng được. 

6 . Trước khi đo độ dài của một vật ta nên ước lượng giá trị cần đo để: 

A. Chọn dụng cụ đo thích hợp nhằm tránh sai số trong khi đo. 

B. Chọn dụng cụ đo có GHĐ lớn hơn vật cần đo để chỉ cần thực hiện 
một lần đo. 

c. Chọn dụng cụ đo có GHĐ nhỏ hơn vật cần đo và thực hiện nhiều 
lần đo. 

D. Có thể chọn nhiều dụng cụ đo khác nhau tùy ý. 

7. Để làm giảm sai số trong khi đo độ dài của một vật, ta nên: 

A. Đặt mép thước song song và vừa sát với vật phải đo. 

B. Đặt mất nhìn thẳng theo hướng vuông góc với cạnh thước. 

C. Đặt một đầu của vật đúng vạch §ô 0 của thước. 

D. Phải thực hiện cả ba thao tác trên. 

8. Cách phát biểu nào sau đây đúng nhất? 

A Để đo bề rộng của bàn học ta có thể dùng thước mét. 

B. Để đo độ dài của các đường cong ta có thể dùng thước dây. 

C. Để đo đường kính trong của ống trụ (ống nước, vòi nước...) ta dùng 
thước kẹp. 

D. Cả ba câu trên đều đúng. 

9. Khi đo độ dài của một vật, điều nào sau đây không làm ảnh hưởng 
đến việc đọc và ghi kết quả? 


11 



A. Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của ■vật. 

B. Đặt thước dọc theo độ dài muốn đo nhưng không có đầu nào củs 
vật ngang bằng với vạch số 0 của thước. 

c. Đặt mắt nhìn theo hướng xiên. 

D. Thước không cần đặt dọc theo độ dài muốn đo mà chỉ cần một đầu 
của vật ngang bằng với vạch số 0 của thước. 

10. Một học sinh dùng thước có ĐCNN là lcm để đo chiều dài của bàn 
học. Trong các kết quả sau, cách nào viết đúng: 

A. 2 m B. 20 dm c. 200 cm D. 200,0 cm 

11. Một học sinh dùng thước có ĐCNN là 1 mm để đo chiều dài của (Cuốn 
sách. Trong các kết quả sau, cách nào viết đúng: 

A. 21 cm B. 2,1 dm c. 21,0 cm D. 210 mm. 

12 . Một học sinh dùng thước có ĐCNN là 0,2 mm đế đo chiều dày của 
cuốn sách. Trong các kết quả sau, cách nào viết đúng: 

A. 12 mm B. 12,0 mm c. 1,2 cm D. 0,12 dm 

13. Sau khi do bề rộng căn phòng bằng thước có ĐCNN là lcm thì kết 
quả ghi thế nào là đúng: 

A. 6,15 m B. 6,150 m c. 6150 mm D. 615 cm 

14. Dùng thước thẳng có ĐCNN là 0,5cm để đo chiều dài cuốn sách thì 
kết quả nào được viết đúng: 

A. 23,75 cm B. 24,25 cm c. 24,0 cm D. 24,15 cm 

15. Một học sinh dùng thước có ĐCNN là lcm đê đo chiều dài của bàn 
học. Trong các kết quả sau,,cách nào viết đúng: 

A.1,2 m B. 120 cm c. 12 dm D. 120,0 cm 

16. Dùng sợi chí quấn 20 vòng lên thân cây bút chì. Dùng thước thẳng 
đo phần thân bút chì bị chỉ che mất ta được 0,5cm. Đường kính sợi 
chí là: 

A. 0,25 cm B. 0,025 cm c. 0,0025 cm D. 0,025 mm 

17. Dùng thước thẳng để đo chiều dài sợi chi nói trên ta được số 25cm, 
chu vi cây bút chì là: 

A. 1,25cm B. 2,5cm c. 0,125cm D. 125mm 

18. Đế đo bề dày của một trang sách giáo khoa vật' lí 6, người ta đo bồ 

dày của cả cuốn sách (trừ bìa) rồi sau đó.Biết ràng sách dày 

98 trang. 

A. Chia cho 98 B. Chia cho 50 

c. Chia cho 49 D. Chia cho 100 


12 




19. Để đo chiều dàũeuốn sách vật lí 6, ba bạn Bình, Lan, Chi cùng sử 
dụng một cây thước, nhưng lại đo ra các kết quả khác nhau: 

Bình: 24,0 cm Lan: 24,1 cm Chi: 24,5 cm Thước đo trên có ĐCNN là: 
A. 1 mm B. 1 cm c. 0,5 cm D. 0,5 mm 

20. Bạn An dùng thước thẳng đo chiều dài một cây bút chì và ghi kết 
quả báo cáo là 15,2cm. Bạn đã dùng thước đo có ĐCNN là: 

A. 2 cm B. 1 cm 

c. ] mm D. Cả a, b, và c đều sai. 


Bài 2: ĐO THỂ TÍCH CHAT LỎNG 
VÀ VẬT RẮN KHỒNG THAM NƯỚC 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 


1. Người ta dùng dụng cụ gì để đo thể tích chất lỏng? 


Í7r« /ửì 

Để đo thể tích chất lỏng người ta có thể 
dùng những dụng cụ sau: 

- Các vật có thể chứa chất lỏng và ta biết 

trước dung tích của nó như. 

- Trong phòng thí nghiệm người ta dùng 

.có thể đo thế’ tích chất lỏng một 

cách chính xác hơn. 



2. Trình bày cách đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ. 

<7rả lởi 


Đê' đo thể tích của một lượng chất lỏng, 
ta tiến hành các bước sau: 

- Ước lượng.cần đo. 

- Chọn...có.và.thích hợp. 

- Đạt.thẳng đứng. 

- Đặt mát nhìn.với mực chất lỏng trong binh. 

- Đọc kết quả đo theo vạch chia.với • 

mực chất lỏng trong bình. 



13 













3. Ta có thể đo thể tích của vật rắn không thấm nước bằng dụng cụ gì? 

'ĩrà lời 

Với những vật rắn có dạng hình học xác định như hình cầu, hình trụ, 
hình hộp chữ nhật...ta có thế xác định thể tích của nó bằng cách 
dùng các công thức hình học. 

Với những vật rắn có hình dạng bất kì, ta có thể đo thể tích của nó 

bằng cách dùng., trường hợp vật rắn không bỏ lọt.ta 

có thể dùng. 

4. Nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ. 

<Jrả lời 

Ta tiến hành các bước sau để đo thể tích vật rắn bằng bình chia độ: 

- Chuẩn bị.với một lượng chất lỏng có thể tích Vi. 

- Nhẹ nhàng bỏ .vào., mực chất lỏng dâng lên đến thể tích 

Va. 

- .của vật rắn được tính bằng cách lấy. 

5. Nêu cách đo thế tích vật rắn không thấm nước bằng bình tràn. 

7«ỉ lời 

Ta tiến hành các bước sau để đo thể tích vật rắn bằng bình tràn: 

- Chuẩn bị . có sẵn lượng chất lỏng sao cho mực chất lỏng 

trong bình .miệng lỗ thoát. 

- Thả vật rắn vào . sao cho vật chìm . trong bình, một 

lượng chất lòng sẽ tràn từ.sang... 

- Thể tích của vật rắn bằng với thể tích phần chất lỏng.ta lo 

thế’ tích phần chất lỏng đó bằng. 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Các kết quả đo thể tích trong bốn bản báo cáo kết quả thực hàrh 
được ghi như sau: 

a) Vj = 15,4cm 3 b) v 2 = 15,5cm 3 . 

c) v 3 = 15,0 cm 3 d) v 4 = 15 cm 3 

Hãy cho biết ĐCNN của bình chia độ dùng trong mỗi bài thực hành. 

Học sinh tự trả lời. 

2. Cho một bình chia độ, một quả trứng (không bỏ lọt bình chia độ), m*t 
cái bát, một cái đĩa và nước. Hãy tìm cách đo thể tích quả trứng. 


14 



















'Irủ lòi 

Ta tiến hành các bước sau: 

Đặt cái bát trên cái đĩa trên bàn. 

Bỏ.vào.đã có chứa.tới. 

Dùng một cái que nhỏ dìm cho quá trứng chìm.trong bát nước. 

Phần thể tích nước tràn từ.sang.bằng với thể tích 

quả trứng. 

Dùng bình chia độ để đo thể tích của phần nước tràn ra cũng là thể 
tích quả trứng. 

3. Đổi các đơn vị đo thể tích sau: 

a) 2/ = .dm 3 =.cm 3 =.m 3 . 

b) l,05dm 3 =.m 3 =.cm 3 =. ỉ. 

c) 3,5cm 3 =.dm 3 =.cm =... I. 

d) 750ml = :. ° .cm 3 =.m 3 =.dm 3 . 

e) 1200cm 3 =.m 3 =.dm 3 =.ml. 

Học sinh tự trả lời. 

c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Một người dùng bình chia độ A để đo thể tích một lượng nước và ghi 
được kết quả là 24,4ml. Người đó lại dùng một bình chia độ B để đo 
thể tích mọt lượng rượu và ghi được kết quả là 24,5ml. Các cách đo và 
ghi kết quả đều đúng quy định. Em hãy cho biết ĐCNN của mỗi bình. 
Học sinh tự trả lời. 

2. Em muốn lấy 20ml nước vào trống cốc mà trong tay em có hai bơm 
tiêm có GHĐ lần lượt là 2ml và 4ml. Em làm thế nào để thực hiện 
công việc nếu phải sử dụng cả hai loại bơm tiêm. Trong trường hợp có 
nhiều cách làm hãy chọn ra cách làm có số lần thực hiện là ít nhất. 

Hrả lời 

Giả sử ta dùng một lần bơm loại 4ml ta được 4ml và còn 16ml nên 
phải dùng 8 lần bơm loại 2ml. 

Lần lượt tăng số lần sử dụng bơm loại 4ml lên và tính ra số lần sứ 
dụng bơm loại 2ml. 

3. Đổi các đơn vị đo thể tích sau: 

a) o.ỉím 3 - .đm 3 =.cm 3 =.mm 3 =.cc 

b) 4,lm 3 =. lít =.cm 3 =.ml =.cc 


15 
































c) lml =.lít =.m 3 =.cm 3 =.cc 

d) 200cm 3 =.dm 3 =.lít =.m 3 =.cc 

Học sinh tự trả lời. 

4. Có hai bình dung tích lần lượt là 2 lít và 5 lít. Tìm cách đong ra 1 lít 
nước. 

Học sinh tự trả lời. 

5. Có một bình chia độ, một hòn đá không bỏ lọt bình, một khay đựng, 
một cái cốc và nước. Em hãy trình bày cách đo thế tích hòn đá. 

Học sinh tự trả lời. 

6 . Em hãy thiết lập phương án đo thể tích của một mẩu xốp không thấm 
nước và nổi trên mặt nước bằng những dụng cụ sau: Bình chia độ, 
nước, chỉ, các viên chì có lỗ. 

3rả lời 

Tìm cách làm cho mẩu xốp nặng hơn và chìm hoàn toàn trong nước, 
đo thể tích của mẩu xốp và vật cột thêm rồi trừ đi phần thể tích của 
vật cột thêm. 

7. Tìm cách đo thể tích của vật nổi như quả bóng bàn và vật rắn có 
thấm nước như viên phấn? 

3 'rả lời 

Đo thể tích quả bóng bàn: Tìm cách dìm quả bóng bàn . 

bằng một que nhỏ rồi đo. 

Đo thể tích viên phấn thấm nước: Ta có thể bọc viên phấn bằng 

những vật liệu mỏng và dính như.rồi tiến hành đo thể 

tích của nó ,như của vật rắn không thấm nước. 

8. Có hai bình chia độ cùng GHĐ và ĐCNN, hỏi khoảng cách giữa hai 
vạch chia liên tiếp trên hai bình có như nhau không? 

<7 rả lởi 

Khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp trên hai bình có thể khác 
nhau tùy thuộc vào tiết diện đáy của bình. Bình có tiết diện càng lớn 
thì khoảng cách giữa hai vạch chia càng nhỏ và ngược lại. 

9. Có hai bình chia độ. Bình thứ nhất có ĐCNN là 0,5cm 3 và có 251 
vạch chia, bình thứ hai có ĐCNN là lcm 3 và có 101 vạch chia. Tính 
GI1Đ của hai bình chia độ. 

Học sinh tự trả lời. 


16 













10. Cho một cái ca hình trụ tròn và các dụng cụ sau: thước thẳng, bình 
chia độ và nước. Hãy trình bày 3 cách khác nhau đế đong nước đến 
nửa ca. 

ỉ lọc sinh tự trả lời. 

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 


1. Thế tích nước trong chai còn gần bằng lOOcm 3 , em hãy chọn bình 
chia độ thích hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích 
của lượng nước đó. 

A. Bình 250ml có vạch chia tới 25ml. 

B. Bình 150ml có vạch chia tới 5ml. 
c. Bình lOOml có vạch chia tới 5ml. 

D. Bình lOOml có vạch chia tới 2ml. 

2. Đo thể tích của hòn sỏi cờ 2cm'\ bình chia độ nào sau đây thích hợp 
nhất: 

A. Bình có GI1Đ 250ml và ĐCNN lOml. 

B Bình có GIIĐ 150ml và ĐCNN 5ml. 
c. Bình có GIIĐ lOOml và ĐCNN 2ml. 

D. Bình có GIIĐ lOOml và ĐCNN lml. 

3. Chọn bình chia độ thích hợp nhất để đo thể tích một lượng chất lỏng 
còn gần đầy chai 0,5/: 

A. Bình có G1IĐ lOOOml và ĐCNN lOml. 

B. Bình có G1IĐ 500ml và ĐCNN 2ml. 
c. Bình có GHĐ lOOml và ĐCNN lml. 

D. Bình có GHĐ 500ml và ĐCNN 5ml. 

4. Chọn bình chia độ thích hợp nhất để đo thề’ tích của một lượng chất 
lỏng khọảng 4,5/: 

A. Bình có GHĐ 51 và ĐCNN 20ml. 

B. Bình có GHĐ 2000ml và ĐCNN lOml. 
c. Bình có G1IĐ 4,51 và ĐCNN 50ml 

D. Bình có GHĐ 3000ml và ĐCNN 5ml. 


5. Trên nhãn chai rượu vang có ghi: 750ml. Con số này có ý nghĩa gì: 
A. Thể tích của chai. 

13. Thế tích của rượu vang trong chai. 

c. Thể tích rượu vang mà nhà sản xuất đã đóng chai. 

D. Dung tích của chai. 


ĐAI HỌC QUỔC GIA HÀ NỘI 
TRUNG TẦM THÔNG TIN THƯ VIỆN 


Cũo?ooooo4r 


17 



6 . Bên ngoài của một bể chứa nước bằng kim loại không gỉ có ghi: 
1500 lít. Con số này có ý nghĩa gì: 

A. Thể tích bể nước. 

B. Dung tích bể nước. 

c. Thể tích nước trong bể. 

D. Thể tích nước tối đa chứa được trong bể. 

7. Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số trong khi đo thể tích của chất lỏng? 

A. Bình chia độ nằm nghiêng. 

B. Mắt nhìn nghiêng. 

c. Mặt thoáng chất lỏng hơi lõm xuống hay cong lên. 

D. Cả 3 nguyên nhân trên. 

8 . Đò giảm sai số trong khi đo thế tích chất lỏng, ta nên: 

A. Đặt bình chia độ nằm ngang. 

B. Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng trong bình, 
c. Cả a và b đều đúng. 

D. Cả a và b đều sai. 

9. Khi sử dụng bình chia độ có GHĐ là lOOml và ĐCNN là lOml mà đế 
nhựa cho lấp độ chia đến trên vạch 10 để đo 10cm 3 , ta phải: 

A. Tháo đế nhựa ra cho thấy vạch 10 rồi mới đo. 

B. Rót nước đến vạch 20 rồi lấy vạch này làm chuẩn, 
c. Cả a và b đều được. 

D. Cả a và b đều không được. 

10. Trường hợp nào sau đây là đúng? 

Dùng bình chia độ để đo thể tích của một vật rắn thì: 

Thể tích vật rắn = thể tích chất lỏng có chứa vật rắn - thể tích ehất 
lỏng không chứa vật rắn: Khi: 

A. Vật rắn thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng. 

B. Vật rắn không thấm'nước và chỉ chìm một phần trong chất lỏag. 
c. Vật rắn không thấm nước và chìm hoàn toàn trong chất lỏng. 

D. Cả ba câu trên đều sai. 

11. Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích của vật rán 
không thấm nước thì thể tích của vật bằng: 

A. Thể tích bình tràn. 

B. Thể tích bình chứa. 

c. Thể tích phần nước tràn từ bình tràn sang bình chứa. 

D. Thổ tích nước còn lại trong bình tràn. 


18 



.2. Người ta đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm 3 . 
Hãy cho biết cách ghi kết quả nào là đúng? 

A. 20,2 cm 3 B. 20,50 cm 3 c. 20,5 cm :; D. 20 cm 3 . 

L3. Một học sinh dùng bình chia độ có GHĐ 21 và ĐCNN 200ml để đo 
thế tích cùa một lượng chất lỏng. Trong các cách ghi kết quả sau, 
cách nào đúng? 

A. 1 , 8 / B. 1800 ml c. 1700 ml D. 1 , 7 /. 

L4. Dùng bình chia độ có ĐCNN là 0,2ml để đo thể tích một vật rắn 
không thấm nước. Các kết quả sau đây, kết quả nào được viết đúng? 
A. 15,40 ml B. 15,5 ml c. 15,4 ml D. 15,45 ml. 

15. Một bình chia độ có ĐCNN là lcm 3 . Bình đang chứa một lượng nước 

có thể tích là V! = lOOcm 3 . Bỏ một quả chanh vào bình, mực nước 

trong bình dâng lên đến thể tích v 2 = 135cm 3 . Hỏi thể tích quả 
chanh là bao nhiêu? 

A. V = lOOcm 3 B. V = 135cm 3 

c. V = v 2 - Vi = 35cm 3 D. Cả a, b và c đều sai. 

L 6 . Dùng một bình trằn chứa nước tới miệng tràn là 150cm 3 , bỏ viên 
phấn vào bình thì thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình 
chứa đo được là 20cm 3 . Thể tích viên phấn là: 

A. V = 150 cm 3 B. V = 130 cm 3 

c. V = 20 cm 3 V D. Tất cả đều sai. 

17. Một bình tràn chứa nước tới miệng tràn là 150cm 3 , bỏ vào bình một 
vật rắn không thấm nước và nổi một phần thì phần nước tràn từ 
bình tràn sang bình chứa là 25cm 3 . Dùng một que nhỏ dìm cho vật 
chìm hoàn toàn vào trong bình thì thể tích nước ở bình chứa tăng 
thêm 5cm 3 . Thể tích của vật rắn là: 

A. V = 25 cm 3 B: V = 125 cm 3 

c. V = 30 cm 3 D. V s 20cm 3 . 

L8. Ngừời ta dùng bình chia độ chứa 55 cm 3 nước đế đo thể tích của một 
hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng tới 
vạch 86 cm 3 . Thể tích hòn đá là: 

A 86 cm 3 B. 55 cm 3 c. 31 cm 3 D. 141 cm 3 . 

19. Bình chia độ chứa nước, mực nước ở ngang vạch 50 cm 3 . Thả 10 viên 
bi giống nhau vào bình, mực nước trong bình dâng lên vạch 55 cm 3 . 
Thể tích của một viên bi là: 

A. 55 cm 3 B. 50 cm 3 c. 5 cm 3 D. 0,5 cm 3 . 


19 



20. Một bình có dung tích 2000 cm 3 đang chứa nước, mực nước đang 

mức phân nửa bình. Thả vào bình một hòn đá ta thấy mực nưó 
dâng lên đến 3/4 thể tích bình. Thể tích hòn đá là: 

A. 1000 cm 3 B. 500 cm 3 c. 1500 cm 3 D. 2000 cm 3 . 

21. Người ta dùng bình chia độ chứa 50 cm 3 nước để đo thể tích của mc 
hòn sỏi. Khi thả hòn sỏi vào bình, mực nước trong bình dâng tí 
vạch 75 cm 3 . Thể tích hòn sỏí là: 

A. 50 cm 3 B. 75 cm 3 c. 25 cm 3 D. 125 cm 3 . 

22. Một bình chia độ có vạch chia lớn nhất là 150cm 3 , chứa nước ngan 
vạch lOOcm 3 . Khi thả một viên bi vào bình, thể tích nước dâng lê 
đến 122cm 3 . Tiếp tục thả thêm một viên bi nữa vào bình thì mụ 
nước sẽ dâng lên đến: 

A. 144 cm 3 B. 150 cm 3 c. 160 cm 3 D. 166 cm 3 . 

23. Bình chia độ chứa nước ở vạch chia lOOcm 3 , thả vào bình một hò 
sỏi thì nước dâng lên đến 125cm 3 . Nếu thả vào bình thêm một hò 
sỏi nữa thì nước dâng lên đến vạch 155cm 3 . Hỏi thể tích của hòn sc 
nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu? 

A. Ilòn sỏi thứ nhất lớn hơn, lớn hơn 5cm 3 . 

B. Iĩòn sỏi thứ hai lớn hơn, lớn hơn 5cm 3 . 
c. Hòn sỏi thứ hai lớn hơn, lớn hơn 55cm 3 . 

D. Hòn sỏi thứ hai lớn hơn, lớn hơn 30cm 3 . 

24. Người ta dùng bình chia độ có GIỈĐ là 50cm 3 để đo thể tích củ 
nước. Các kết quả đo lần lượt được ghi là 22,5cm 3 ; 45,2cm 3 ; 36,0 cm : 
ĐCNN của bình chia độ là: 

A. 0,1 cm 3 B. 0,2 cm 3 c. 0,5 cm 3 D. 1 cm 3 . 

25. Thả vào bình chia độ một vật rắn không thấm nước có dạng hìnl 
lập phương cạnh 5cm thì mực nước trong bình dâng thêm là: 

A. 120 cm B. 125 cm 3 c. 25 cm 3 D. 175 cm 3 . 

26. Một quả cầu sắt có thể tích 3,5cm 3 rỗng ruột. Biết thể tích phầi 

rỗng bên trong quả cầu là 0,5cm 3 . Người ta đem quả cầu bỏ và) bìnl 
tràn và quả cầu chìm hoàn toàn vào bình. Thể tích nước tràn ra là: 
A. 4 cm 3 B. 3 cm 3 . c. 3,5 cm 3 D. 4,5 cm\ 

27. Một viên gạch 4 lỗ có kích thước (10x20x10) cm được bỏ vào mộ 
bình tràn, lượng nước tràn ra là: 

A. 2000 cm 3 . 

B. Lớn hơn 2000 cm 3 . 
c. Nhỏ hơn 2000 cm 3 . 

D. Tùy thuộc vào gạch ngấm nước nhiều hay ít. 


20 



Bài 3: KHỐI LƯỢNG - ĐO KHốl LƯỢNG 

A. CÂU HỎI Lí THUYẾT 

1 . Khối lượng là gì? 

cTrớ tời 

Mọi vật đều có .Khối lượng của một vật chỉ 

llượng chất.trong vật đó. 

2. Hãy cho biết đơn vị đo khối lượng? 

í7 rả lời 

— Đơn vị cơ bản của.là kg. Ngoài ra còn có các 

đơn vị: gam (g), miligam (mg), yến, tạ, tấn 
lgam (g) = .kg 

lmiligam (mg) =.g =.kg 

1 lạng = 1 hg =.g =.kg; 1 tạ = .kg; 

1 tấn =.kg 



'~Jrá tời 

- Đô đo.của vật, người ta chủ yếu dùng. 

- Các loại cân thường gặp: cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế. 
Cân được dùng trong phòng thí nghiệm là cân Rôbecvan. 

4. Cho biết ý nghĩa số ghi trên bao bì? 

Ợrú lởi 

Sô gam (hoặc kilôgam) ghi bên.vỏ hộp, túi hoặc bao . 

chứa các vật chí .hay lượng của vật chứa trong nó. 

5. Trình bày cách do khối lượng? 

'7 rá tời 

Cách do khỏi lượng: 


21 




















- ước lượng.cần đo 

- Chọn cân có GHĐ và .thích hợp với . 

cần đo. 

- Đối với cân Rôbecvan, đê cân một vật cần: 

Điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nàm ., 

kìm cân chỉ đúng vạch.Đó là việc điều chỉnh số. 

Đặt một vật đem cân lên đĩa cân. Đặt lên đĩa cân bên kia một số quả 

cân có . phù hợp sao cho đòn cân .. 

kim cân nằm đúng.bảng chia độ. 

Ta có tổng. của các quả cân trên đĩa cân sẽ bầng 


.của vật đem cân. 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1 . Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi: “Khối lượng tịnh 397g”. Trên túi bột 
giặt OMO có ghi 500g. Các con số đó có ý nghĩa gì? 

'7/'« lởi 

- Trên vỏ hộp sữa Ông Thọ có ghi: “Khối lượng tịnh 397g” là sô' đo 

chi.sữa chứa trong hộp. 

- Trên túi bột giặt OMO có ghi 500g là số đo chỉ . bột giặt 

chứa trong túi. 

2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

- Mọi vật đều có. 

- Khối lượng của một vật chỉ.chứa trong vật. 

- Để đo khối lượng người ta dùng. 

3. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống 
trong các câu sau: 

- (1).là khối lượng của bột giặt chứa trong túi. 

- (2).là khối lượng của sữa chứa 

- Mọi vật đều có (3). 

- Khối lượng của một vật chỉ (4) . 

chứa trong vật. 

4. Trên một chiếc cầu có một biển báo giao 
thông có ghi 5T. Số 5T có ý nghĩa gì? 

lời 

Số 5T cho biết khối lượng xe trên 5 tấn 
không được đi qua cầu. 



22 

























5. Có ba biển báo giao thông A, B và c. Các câu dưới đây cho biết thông 
tin của các biển báo đó. Hãy điền các chữ A, B và c vào chỗ trống 
của các câu này sao cho phù hợp với thông tin và vị trí đặt biển đó. 



a) Biển . cho biết chiều cao tối đa (đo theo đơn vị mét) từ mặt 

đường trở lên của các phương tiện giao thông để khỏi đụng phải 
gầm cầu khi chui qua gầm cầu. 

b) Biển . cho biết vận tốc tối đa được phép (tính theo 

kilôméưgiờ) của các xe cộ khi đi trên đoạn đường trước mặt. 

c) Biển . cho biết khối lượng (đo theo đơn vị tấn) tối đa được 

phép của cả xe tải và hàng hoá khi đi qua một chiếc cầu. 

d) Biển.thường cắm trên các đoạn đường hay xảy ra tai nạn. 

e) Biển.thường cắm ở đầu cầu. 

0 Biên .gắn ở chỗ đường bộ chui qua gầm đường sắt hay trước 

hầm xuyên núi. 

6 . Có một cái cân đồng hồ đã cũ, không còn chính xác. Làm thế nào có 

thể cân chính xác khối lượng của một vật, nếu cho phép dùng thêm 

một hộp quả cân? 

'Trá lời 

Trước tiên ta đặt vật lên đĩa cân. 

Quan sát và ghi số của. 

Bỏ vật xuống và thay vật bằng các .. chỉnh các quả 


cân sao cho.chỉ đúng số ban đầu. 

Khi đó . vật cần cân bằng tổng 


của các quả cân trên dĩa cân. 

7. Làm thế nào đế kiểm tra xem một cái cân có chính xác không? 

'Tr v/ lời 

Muốn kiểm tra một cái cân có chính xác hay không, ta cân các quả 

cân . Nếu số chỉ của cân . với số ghi trên quả cân 

mẫu thì cân là . Nếu số chỉ của cân . số ghi 

trên quả cân mẫu thì cân. 


23 




















c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Hãy điền các giá trị vào hàng bên cạnh cho thích hợp: 4 tấn, 500mg, 
50g, 120 tấn. 


Vật 

Khối lượng 

Con voi 


Viên thuốc 


Quả trứng gà 


Máy bay 



Học sinh tự trả lời. 

2. Trên một hộp mứt tết có ghi 250 g. Con số đó cho biết diều gì? 

'~7rả lời 

Trên một hộp mứt tết có ghi 250 g. Con số đó cho biết . 

của hộp mứt. 

3. Sắp xếp các giá trị khối lượng sau theo thứ tự giảm dần: 1200g; l,6kg; 
16000mg; l,25kg; 1850g; 1200mg. 

Học sinh tự trả lời. 

4. Khi mua một ít trái cây, người ta thường dùng đơn vị nào đế nói về 
khối lượng của chúng? Và thường dùng cân gì để cân chúng? 


Trá lởi 

Khi mua một ít trái cây, người ta thường dùng đơn vị.để nói 

về khối lượng của chúng, và thường dùng cân.đế’ cân chúng. 


5. Trong các loại cân nêd ra sau đây: cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân 
y tế, cân tiểu li. Hãy cho biết người ta thường dùng loại cân nào đế 
cân trong những trường hợp sau: 

a) Cân những bao gạo trước khi đưa vào kho, dùng cân. 

b) Cân hoa quả ở chợ, dùng cân. 

c) Cân em bé để kiêm tra sức khoẻ, dùng cân. 

d) Cân vằng, bạc ở các tiệm bán vàng, dùng cân. 

6 . Khi dùng những chiếc cân khác nhau đê cân, người ta cho ra các kết 
quả sau: 

a) 2,5 kg b) 1300 g c) 16,1 g d) 128 mg. 

Hỏi ĐCNN của từng loại cân đã sử dụng là bao nhiêu? 

ơrả lởi 

Trường hợp a), ĐCNN của cân là:. 

Trường hợp b), ĐCNN của cân là:. 

Trường hợp c), ĐCNN của cân là: . 

Trường hợp d), ĐCNN cúa cân là: . 


24 
















7. Đế đo khỏi lượng chất lỏng, người ta dùng cân Rôbécvan và tiến hành 
hai giai đoạn sau: 

- Đặt cốc lên đĩa A. Để cân nằm cân bằng, người ta đặt lên đĩa B các 
quả cân 50g, 20g, 5g. 

- Đồ chất lóng vào trong cốc. Để cân lại nằm cân bằng, người ta thay 
qua cân 50g bằng lOOg, đồng thời thêm quá cân lOg. 

Tính khối lượng chất lóng. 

'~ĩrú lời 


Khối lượng của cốc là.g 

Khối lượng cốc và chất lỏng là.g. 

Vậy khối lượng chất lóng là.g. 

8 . Một học sinh thực hiện các phép cân mô tả như trên hình vẽ sau: 



o 



30* 

20 g 


5 g 


JL 


n 


\ 



c) 


a) Tính khối lượng của cốc. 

b) Tính khối lượng của chất lỏng và cốc. 

c) Tính khối lượng của chất lỏng. 


Học sinh tự trả lời. 

9. Tính khối lượng mỗi mẩu 
đường dựa vào hình vẽ sau 
đây. 

7n/ lời 

Khi thêm vào đĩa cân bên 
phải lg vào thì cân lệch đi 

. độ chia. Vậy một độ 

chia là 1/4 g =.g. 




25 A 

\ &ễÊẾ sầBư ' 


(a) 


(b) 


25 








Như vậy, ô hình a, để kim chỉ số không thì phải thêm vào đĩa cân 
bên phái .g. 

25 mẩu đường cân nặng . g, do đó khối lượng một mẩu 

đường là: =. g. 

10, Một người muốn lấy 0,7 kg gạo từ một túi gạo có khối lượng 1 kg, 
người đó dùng cân Rôbecvan, nhưng trong bộ quả cân chỉ còn lại 
một sô' quả cân loại 200g. Chỉ bằng một lần cân, hãy tìm cách lấy ra 
0,7 kg gạo từ túi lkg nói trên. 

ơrá lởi 

Đặt . quả cân loại 200g lên một đĩa cân, rồi lấy gạo trong túi đổ 

lên 2 đĩa cân. San xẻ gạo ở 2 đĩa cân cho.Khi đó 

phần gạo ở đĩa không có.có khối lượng bằng 0,7 kg. 

11. Làm thế nào lấy ra lkg gạo từ bao đựng 10 kg mà chỉ dùng cân đĩa 
và một quả cân 4 kg. 

£7 rả lởi 



Tách lOkg ra làm 2 phần và đặt lên 2 đỉa cân sao cho cân 

.«.Khối lượng mỗi phần sẽ là .kg. 

Giữ y nguyên gạo trên đĩa cân ., để gạo ở đĩa cân thứ 

hai ra ngoài, đặt lên đĩa cân này quả cân.kg, sau đó lần lượt cho 

gạo vào để.. 

Lượng gạo trong đĩa cân này là.kg. 

12. Có 5 kg gạo, 1 cân Rôbecvan và quả cân 2kg, em hãy trình bày cách 
cân để có được 1/2 kg gạo. 

Học sinh tự tfả lời. 

13. Cho 8 đồng vàng, trong đó có 1 đồng giả (nhẹ hơn đồng thật), chỉ 
dùng cân Rôbecvan mà không dùng các quả cân, em thực hiệr bao 
nhiêu lần cân để tìm ra đồng giả? 


26 
















7r« lời 


Chia số đồng tiền ra làm . nhóm, hai nhóm có . đồng và 

nhóm còn lại có 2 đồng. Cân hai nhóm 3 đồng để xác định 

. nằm ở nhóm nào. Rồi tiến hành cân thêm lần thứ 2 

để xác định. 

14. Cho 9 đồng vàng, trong đó có 1 đồng giả (nhẹ hơn đồng thật), yêu 
cầu như bài 13. 

Học sinh tự trả lời 

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Khi đòn cân Rôbecvan thăng bằng, người ta thấy một bên đĩa cân có 
hai quả 200g, một quả 500g, bên đĩa cân còn lại là hai túi bột ngọt 
như nhau. Vậy khối lượng của một túi bột ngọt là: 

A. 200 g B. 500 g c. 900 g D. 450 g. 

2. Trên hộp sữa Ông Thọ có ghi 397g. Số này chỉ: 

A. Sức nặng của hộp sữa. 

B. Thể tích của hộp sữa. 

c. Thể tích sữa chứa trong hộp. 

D. Khối lượng sữa chứa trong hộp. 

3. Mẹ Yến dận Yến ra chợ mua 5 lạng thịt nạc^hần. 5 lạng có nghĩa là: 

A. 50 g B. 500 g c. 5 g D. 0,05 kg. 

4. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Khối lượng của một vật chỉ lượng chất chứa trong vật. 

B. Khối lượng của một vật chỉ sức nặng của vật đó. 
c. Khối lượng của một vật chỉ độ lớn của vật đó. 

D. Khối lượng của một vật chỉ một đơn vị thể tích của vật đó. 

5. Một lít nước có khối lượng là 1 kg, vậy lm 3 nước có khối lượng là: 

A. 10 kg B. 1 tạ. c. 1 tấn D. 1 kg 

6. Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống: 

Một lượng vàng bằng. 

A. 100 g vàng B. 37,8 g vàng, 

c. 10 g vàng D. 1 kg vàng 

7. Một OƯNCE (aoxơ) vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng? (1 ounce = 28,35g). 

A. 10 chỉ vàng B. 7 chỉ vàng. 

c. 1 chỉ vàng D. 7,5 chỉ vàng. 


27 








8. Một thùng mì ăn liền gồm 30 gói, mỗi gói có khối lượng 85g, thùng 
đế chứa có khối lượng 4 lạng. Khối lượng của cả thùng mì là: 

A. 2590 g B. 2,95 kg c. 2554 g D. 259 lạng. 

9. Một số nước trên thế giới thường dùng đơn vị đo khối lượng là pound 
(ký hiệu là 1 /b, 1 /b = 454g). Một học sinh lớp 6 có khối lượng 35kg, 
tương đương với: 

A. 35000 g B. 0,35 tạ 

c. 77,1 Ib D. Cả A, B và c cùng đúng. 

10 . Nên dùng một cân nào dưới đây để kiểm tra lại khối lượng hàng mẹ 
đi chợ hàng ngày? 

A. Cân có GIIĐ lOOkg và ĐCNN 0,5kg. 

B. Cân có GHĐ 1 tấn và ĐCNN 1 kg. 
c. Cân có GHĐ 5kg và ĐCNN 50g. 

D. Cân có GHĐ lkg và ĐCNN 50g. 

11. Trong các cách ghi kết quả đo với cân đòn có độ chia tới 50g sau 
đây, cách ghi nào là dứng: 

A. 500 g B. 5 lạng 

C. 0,5 kg D. Cả 3 cách đều đúng. 

12 . Người bán thịt lẻ cho hộ gia đình thường dùng cân nào dưới đây: 

A. Cân có GHĐ là lkg và ĐCNN là lOg 

B. Cân có GHĐ là 5kg và ĐCNN là 20g. 

c. Cân có GHĐ là lOOkg và ĐCNN là 0,5kg. 

D. Cân có GHĐ là 1 tấn và ĐCNN là lkg. 

13 . Một cửa hàng tạp hóa có 4 chiếc cân đồng hồ có GHĐ lần lượt là 
1 kg, 10 kg, 20 kg, 60 kg. Khi cần cân một lạng đường, sử dụng cân 
nào sẽ cho kết quả chính xác nhất? 

A. Loại 1 kg B. Loại 20 kg 

c. Loại 10 kg D. Loại 60 kg 

14 . Bốn học sinh làm thí nghiệm đo khối lượng của cùng một vật bằng 
một cái cân có ĐCNN là lOg. Kết quả nào sau đây đúng? 

A. 298 g B. 300 g c. 302 g D. 305 g. 

15 . Đối với cân Robécvan, kết luận nào sau đây là sai? 

A. ĐCNN của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất trong hộp quả 
cân. 

B. GHĐ của cân là khối lượng của quả cân lớn nhất trong hộp quả cân. 


28 



c. GHĐ của cân là tổng khối lượng của các quả cân trong hộp quả cân. 
D. Cả A và c đều đúng. 

16. Có 8 viên bi hình dáng bên ngoài giống hệt nhau, trong đó có 7 viên 
bi làm bằng chì và một viên bi làm bằng sắt (sắt nhẹ hơn chì). Nếu 
dùng cân Robécvan thì phải thực hiện ít nhất bao nhiêu phép cân đế 
tìm ra viên bi làm bằng sắt? 

A. 1 phép cân B. 3 phép cân 

c. 2 phép cân D. 4 phép cân 

17. Khi bàn về cấu tạo của cân Robécvan. Ba bạn Xuân, Yến, Trinh phát 
biểu: 

Xuân: Cân Robécvan không có GHĐ và ĐCNN. 

Yến: Quá cân lớn nhất trong hộp quả cân là GHĐ và quả cân nhỏ 
nhất trong hộp là ĐCNN. 

Trinh: Theo mình, tống khối lượng của các quả cân là GHĐ của cân 
và quả cân nhỏ nhất trong hộp cân là ĐCNN. 

A. Chỉ có Xuân đúng B. Chỉ có Yến đúng 

c. Chỉ có Trinh đúng D. Cả ba bạn cùng sai. 

18 . Khi dùng cân Robécvan đê cân một vật, bước đầu tiền là: 

A. Ước lượng khối lượng cần cân. 

B. Xác định GHĐ và ĐCNN của cân. 
c. Điều chỉnh vạch số 0. 

D. Không cần thiết, cứ việc đặt vật lên cân. 

19 . Với một quá cân lkg, một quả cân 500g và một quả cân 200g. Phải 
thực hiện phép cân mấy lần đế cân được 600g cát bằng cân 
Robécvan. (nhanh nhất). 

A. Cân 1 lần B. Cân 2 lần c. Cân 3 lần D. Cân 4 lần. 

20 . Một cân Robécvan có hộp cân gồm các quả cân sau (12quả): lg, 2g, 
2g, 5g, lOg, lOg, 20g, 50g, lOOg, 200g, 200g, 500g. GHĐ và ĐCNN 
của cân là: 

A. GHĐ 500g và ĐCNN lOg B. GHĐ 500g và ĐCNN 2g 

c. GHĐ llOOg và ĐCNN lg D. GHĐ lOOOg và ĐCNN lg 

21. Để cân một vật có khối lượng 850g với hộp cân như đã nêu ở trên 
(câu 20), thì người ta dùng các nhóm quả cân nào sau đây: 

A. 500g, 200g, 50g, 20g, 20g, lOg 

B. 500g, 200g, lOOg, 50g 
c. 500g, lOOg, lOOg, 50g 
D. 500g, lOOg, 50g, lOg 


29 



22. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Người ta dùng cân Robécvan để đo khối lượng của một vật. 

B. Tùy theo vật cần cân (cân đến đơn vị nào) mà người ta phải chọ: 
cân thích hợp khi cân. 

c. Phép đo khối lượng của một vật là so sánh vật đó với mộ)t vậ 
mẫu mà ta đã biết trước khối lượng, vật mẫu đó gọi là quả cân 
D. Cả B và c đều đúng. 

Bài 4: Lực - KET quả tác dụng của Lực 

A. CÂU HỎI LÍ THUYẾT 

1. Lực là gì? Cho ví dụ. 

£7 rả lởi 

Tác dụng đẩy, kéo, hút, nâng . của vật này lên . 

gọi là lực. 

Ví dụ: 

Dùng tay đẩy một chiếc xe đồ chơi về phía trước. Ta đã tác dụng và< 
xe một lực. 

Một em bé cột dây vào chiếc xe, rồi kéo dây. Em bé đã tác dụng và< 
xe một lực. 

Trên đầu chiếc xe, ta gắn chặt một bản sắt mỏng. Đặt một than! 
nam châm vào gần đầu xe, rồi từ từ kéo thanh nam châm ra xa 
Chiếc xe sẽ chạy theo thanh nam châm. Thanh nam châm đã tá< 
dụng vào xe một lực. 

2. Thế nào là hai lực cân bằng? Đặc điểm củadiai lực cân bằng? 

lời 

- Nếu chỉ có hai lực. 

vào cùng một vật mà vật 

vẫn.thì hai lực 

đó là hai lực .. 

- Hai lực được gọi là cân bằng nếu cùng.vào một vật: 

+ Cùng.(bằng nhau về độ lớn) 

+ Cùng.nhưng ..chiều. 



30 















3. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi có lực tác đụng lên vật? 


Oi rà lồi 

Khi có lực tác dụng lên vật thì: 

- Hoặc vật bị . 

- Hoặc.của vật thay đổi. 

- Hoặc vật vừa bị. 1 ., vừa có. 

thay đổi. 

Lực kí hiệu là F và có đơn vị là N (Nevvton) 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu 
sau: 

a) Để nâng một tấm bêtông nặng từ mặt đất lên, 
cần cẩu đã phải tác dụng vào tấm bêtông một 


b) Trong khi cày, con trâu đã tác dụng vào cái cày 

một. 

c) Con chim đậu vào một cành cây mềm, làm cho cành 

cây bị cong đi. Con chim đã tác dụng lên cành cây một. 

d) Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả 

tạ một. 

2. Có nhận xét gì về tác dụng của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lò 
xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại? 

Or« lởi 

Ta đẩy xe lăn để nó ép vào lò xo lá tròn 
thì lò xo lá tròn sẽ tác dụng lên xe lăn 

một lực . Khi đó tay ta đã tác 

dụng lên lò xo lá tròn một lực.làm 

cho lò xo bị méo đi. 

3. Tiếp theo câu 2, đang giữ xe, ta đột nhiên buông tay không giữ xe nữa 
thì có hiện tượng gì xảy ra? 






31 














'Irủ lới 


Đẩy xe lăn đế nó ép vào một lò xo lá tròn rồi đột ngột buông tay giũ 

xe thì dưới tác dụng của lực .mà lò xo lá tròn. 

xe lăn sẽ làm biến dổi.của xe lăn. 

4 . Có nhận xét gì về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta 
kéo cho lò xo dãn ra? 

<7 Wí lời 

Ta dùng tay kéo xe lãn để lò xo dãn 
ra thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn 

một lực . Khi đó tay ta đã 

tác dụng lên lò xo một lực . 

làm cho lò xo bị dãn dài ra. 

5. Đưa từ từ một cực của một thanh 
nam châm lại gần một quả cầu bằng 
sắt. Có nhận xét gì về tác dụng của 
nam châm lên quả cầu? 

7m lời 

Đưa một cực của một .o-. T .. _— 

bằng sắt thì nam châm sẽ .quả cầu về phía nam châm. Ta nói 

nam châm đã tác dụng lên quả cầu một lực. 

6. Dùng từ thích hợp trong khung đế điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe một (1) 

. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) 

đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2). 

làm cho lò xo bị méo đi. 

b) Lò xo bị dãn dã tác dụng lên xe lăn một (3) . 

đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4) 
.làm cho lò xo bị dãn dài ra. 

c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5). 

7 . Có hai đội thi kéo co. Sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội 
kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau? 

(7 rả lời 

Nếu đội bên trái . hơn, sợi dây sẽ được di chuyển về bên 


- lực hút 

- lực đẩy 

- lực kéo 

- lực ép 
.Lúc 



32 



















Nếu đội bên trái . hơn, sợi dây sẽ được di chuyến về bên 

Nếu hai đội .ngang nhau, sợi dây sẽ .. 


8. Tìm từ thích hợp đế điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

a) Một em bé giữ chặt một đầu dây làm cho quả bóng bay không bay 

lên được. Quả bóng đã chịu tác dụng của hai . 

Đó là lực dấy lên của không khí và lực giữ dây của . 

b) Một em bé chăn trâu đang kéo sợi dây thừng buộc mũi trâu đế lôi 
trâu đi, nhưng trâu không chịu đi. Sợi dây thừng bị căng ra. Sợi 

dây thừng đã chịu tác dụng của hai .. Một lực 

do.tác dụng. Lực kia do.tác dụng. 

c) Một chiếc bè nối trên một dòng suối chảy siết. Bè không bị trôi, vì 
nó đã được buộc chặt vào một cái cọc bằng một sợi dầy. Bè đã chịu 

tác dụng của hai .: một lực do dòng nước tác 

dụng, lực kia do.tác dụng. 

9. Lấy một cái bút có lò xo để làm thí nghiệm 

a) Bấm cho đầu bút bi nhô ra. Lúc đó lò xo có tác dụng lên ruột bút bi 
hay không? Lực đó là lực kéo hay lực đẩy? 

b) Bấm cho đầu bút bi thụt vào. Lúc đó lò xo có tác dụng lên ruột bút 
bi hay không? Lực đó là lực kéo hay lực đẩy? 

<7 rả tời 

a) Bấm cho đầu bút bi nhô ra. Lúc đó lò xo đã tác dụng lên ruột bút 

bi một lực. 

b) Bấm cho đầu bút bi thụt vào. Lúc đó lò xo có tác dụng lên ruột bút 

bi lực. 

10. Buộc sợi dây vào một xe làn, rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh một 
dốc nghiêng. Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng 
chừng dốc thì dừng lại. Nhận xét về kết quả của lực mà tay tác dụng 
lên xe thông qua sợi dây. 

'Jrú lời 

Khi giữ dây sao cho xe chỉ chạy đến 
lưng chừng dốc thì dừng lại, ta thấy 

. mà tay ta (thông qua sợi dây) 

. lên xe lãn khi đang 

chạy đã làm biến đổi . 

cùa xe. 



33 



















11. Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở lưng chừng dốc. Thả một hòm bi 
lăn từ đỉnh dốc xuống sao cho nó va chạm vào thành bên của lò xo. 
Nhận xét về kết quả của lực mà lò xo tác dụng lên hòn bi khi va 
chạm. 

9i rả lời 

Khi thả một hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống sao cho nó va chạm vào 

thành bên của lò xo thì nó dừng lại, ta thấy . mà lò xo lá 

.lên hòn bi khi va chạm làm biến đổi. 

của hòn bi. 

12. Lấy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta 
tác dụng lên lò xo. 

o7r« lời 

Lấy tay ép hai đầu một lò xo, ta thấy.mà tay ta ép vào lò xo 

đã làm . lò xo . so với chiều dài 

ban đầu. 

13. Trong các sự vật và hiện tượng sau, em hãy chỉ ra vật tác dụng lực 
và kết quả mà lực đã gây ra cho vật bị nó tác dụng: 

a) Một tấm bêtông làm nắp bể nước mới đổ xong còn chưa đông cứng, 
trên mặt in hằn lõm các vết chân gà. 

b) Một chiếc nồi nhôm bị bẹp nằm bên dưới một chiếc thang tre bị đổ 
ngay trên mặt đất. 

c) Trời dông, một chiếc lá bàng bị bay lên cao. 

d) Một cành cây bàng ở dưới thấp bị gãy. 

e) Chiếc phao cúa một cần câu đang nổi, bỗng bị chìm xuống nước 

£7irả lời 

a) Vật tác dụng lực là . nén lên tấm bêtông còn chưa 

đông, làm.bề mặt tấm bêtông: 

b) Vật tác dụng lực là . đổ xuống chiếc nồi nhôm làm 

nồi nhôm bị. 

c) Vật tác dụng là . chuyển động gió đẩy chiếc lá lên 

cao. Không khí đã làm.chuyển động của chiếc lá. 

d) Vật tác dụng là.chuyển động (gió) làm. 

cành cây (gãy). 

e) Vật tác dụng là . cắn câu và kéo phao chìm xuông 

nước. Lực.của.đã làm.chuyển động 

của phao. 


34 





















14. Chuyến động của các vật nào dưới dây đả bị biến đổi? Không bị biến 
đối? (Đánh dấu X vào ô mà em chọn) 



Có 

Không 

a) Một chiếc xe đạp đang đi, bỗng bị hãm phanh, xe 
dừng lại. 

□ 

□ 

b) Một chiếc xe máy đang chạy, bỗng được tăng ga, xe 
chạy nhanh lên. 

□ 

□ 

c) Một con châu chấu đang đậu trên một chiếc lá lúa, 
bỗng đập càng nhảy và bay đi. 

□ 

□ 

d) Một máy bay đang bay thẳng với vận tốc 500km/h. 

□ 

□ 

e) Một cái thùng đặt trên một toa tàu đang chạy 
chậm dần, rồi dừng lại. 

□ 

□ 

í) Xe ngựa đang đứng yên, sau đó ngựa kéo làm xe bát 
đầu chuyển động. 

□ 

□ 

g) Xe chạy trên đường trường với vận tốc không đổi. 

□ 

□ 

h) Xe đi qua một khúc quanh với vận tốc không thay 
đổi. 

□ 

□ 

• i) Quả bóng đập vào bức tường rồi quay trả lại, 

□ 

□ 


15. Có hai em học sinh chơi đá cầu. Hiện tượng gì chứng tỏ rằng trong 
khi một quả cầu đang bay lên cao thì luôn luôn có một lực tác dụng 
lên quả cầu. 


Ợ/r/í lời 

Hiện tượng quả cầu bay . (biến đổi chuyển 

động) chứng tỏ đã có một.quả cầu xuống phía dưới. 

c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Hãy tìm thí dụ minh họa kết quả của tác dụng lực: 

- Vật bị biến dạng. 

- Chuyến động của vật thay đối. 

- Vật vừa bị biến dạng, vừa thay đổi chuyển động. 

Qir/Ỉ lời 

Vật bị biến dạng: khi ngồi trên một tấm gỗ, dưới tác dụng của 
., tấm gỗ. 

Chuyển động của vật thay đối: khi đạp ga, lực đẩy của động cơ 
., vận tốc của xe. 


35 









Vật vừa bị biến dạng, vừa có chuyển động thay đổi: Quả bóng đang 

nằm yên. Dưới tác dụng .của chân cầu thủ, quả bóng bị 

... (rất nhanh) đồng thời . nhanh dần 

trên sân cỏ. 

2. Tìm một thí dụ về hài lực cân bằng và ba ví dụ minh họa những biến 
đổi về chuyến động của vật khi có lực tác dụng. 

Học sinh tự trả lời. 

3. Tìm ba ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật bị biến dạng. 

Học sinh tự trả lời. 

4. Tìm ba ví dụ cho thấy một vặt vừa biến dạng vừa thay đổi chuyển 
động dưới tác dụng của lực. 

Học sinh tự trả lời. 

5. Tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a) Một lực sĩ nâng và giữ quả tạ đứng yên. Lực .của 

lực sĩ và.quả tạ là hai lực cân bằng. 

b) Một con chim đứng yên trên bầu trời. Lực . và trọng 

lượng là hai lực. 

c) Buộc một hòn sỏi nhỏ vào cái dây thun. Dây thun dãn ra, sau đó 

hòn sỏi đứng yên. Lực kéo của dây thun và . của 

hòn sỏi là hai lực. 

6. Các vật sau đây nằm cân bằng. Hãy tìm ra lực thứ hai tác dụng lên vặt. 

a) Con chim đậu trên cành cây. Lực thứ nhâ't là trọng lượng của chim. 

Lực thứ hai là. 

b) Người đi qua chiếc cầu khỉ. Cầu bị cong xuống. Lực thứ nhất là 

trọng lượng của người. Lực thứ hai là. 

c) Chiếc tàu nằm yên trên mật nước. Lực thứ nhất là trọng lượng con 

tàu. Lực thứ hai là . 

7. Trong các trường hợp sau đây, cho biết trường hợp nào vật chịu tác 
dụng của lực, đó là loại lực nào? 

a) Cái bàn đang dịch chuyển. 

b) Quả bóng cao su bị méo mó. 

c) Lò xo đang bị giãn. 

d) Lò xo đang bị nén. 

e) Thuyền buồm đang chạy trên biển. 

Học sinh tự trá lời 

8. Một học sinh dá vào một quả bóng cao su trên mặt đất, điều gì xảy ra 
cho quả bóng? 


36 















Í7rá tời 

Một học sinh đá vào một quả bóng cao su đang năm yên trên mặt đất 
quả bóng sẽ .và.vận tốc. 

9. Tác dụng lần lượt hai lực vào một chiếc hộp. Một lực theo phương 
thẳng đứng, chiều từ trên hướng xuống. Một lực theo phương ngang, 
chiều từ trái sang phải. Theo em, hiện tượng xảy ra cho- chiếc hộp 
trong 2 trường hợp có giống nhau không, cụ thể điều gì sẽ xảy ra? 

<7 rả tời 

Hiện tượng xảy ra cho chiếc hộp trong 2 trường hợp.nhau. 

Lực tác dụng theo phương thẳng đứng, chiều từ trên hướng xuống sẽ 

làm hộp di chuyển theo phương.., chiều từ.' 

Lực tác dụng theo phương ngang, chiều từ trái sang phải sẽ làm hộp 
di chuyến theo phương., chiều từ. 

10. Một học sinh đã nhận xét: “Một vật chịu tác dụng của nhiều lực thì 
sẽ không đứng yên”. Theo em nhận xét như vậy có đúng không, tìm 
một ví dụ để minh họa ý kiến của em. 

Gợi ý: Chưa chĩnh xác, nếu vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì 
vẫn đứng yên. 

11. Nhừng vật chí tác dụng lực lên nhau khi chúng tiếp xúc nhau, theo 
em như vậy có chính xác không, hãy tìm một ví dụ để minh họa ý 
kiến của em. 

Gợi ý: Cục nam châm không cần tiếp xúc với sắt mà vẫn tác dụng 
lực hút. 

Khi đóng một cây đinh vào tường thì vật nào đã tác dụng lực vào 
vật nào? 

Gợi ý: Cả búa, đinh, tường đều tác dụng lực qua lại với nhau. 

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Trong các câu dưới đây, câu nào sai? 

A. Lực mà vật nặng treo vào đầu lò xo tác dụng lên lò xo có phương 
thẳng đứng, chiều hướng xuống. 

B. Lực mà đoàn tàu tác dụng lên đường ray có phương thẳng đứng, 
chiều hướng xuống. 

C. Lực do lực sĩ tác dụng lên cái tạ có phương thẳng đứng, chiều 
hướng lên. 

D. Lực do không khí tác dụng lên chiếc bong bóng bay có phương và 
chiều luôn thay đổi, không xác định được. 


37 










2. Quan sát hai hình bên, ba bạn Xuân,.Yến, Trinh phát biểu như saũ: 
Xuân: Khi ta đẩy (đẩy vào xe) hay kéo (kéo xe ra) chỉ có xe mới tác 
dụng lên lò xo lá tròn và lò xo ruột gà một lực. 

Yến: chỉ có lò xo trong cả 2 trường hợp cùng 
tác dụng lên xe một lực mới đúng. Điển hình 
khi buông tay, xe sẽ bị đẩy ra xa (hình trên) 
hoặc bị kéo vào (hình dưới) 

Trinh: cả xe và lò xo cùng tác dụng lực lên nhau (tác dụng lẫn nhau). 
Xe tác dụng lực lên lò xo và đồng thời lò xo cũng tác -dụng lực lên xe. 
A. Chỉ có Xuân đúng B. Chỉ có Yến đúng, 

c. Chỉ có Trinh đúng D. Cả 3 bạn cùng sai. 

3. Cùng quan sát hai hình ở trên, tìm câu đứng trong các câu sau: 

A. Lực mà lò xo tác dụng lên xe trong 2 trường hợp cùng có phương 
song song với mặt bàn. 

B. Lực mà lò xo tác dụng lên xe trong trường hợp 1 (hình trên) có 
chiều hướng ra ngoài và lực mà lò xo tác dụng lên xe trong trường 
hợp 2 (hình dưới) có chiều hướng vào trong. 

c. Hai lực này có độ lớn bằng nhau. 

D. Cả A và B cùng đúng. 

4. Đưa một thanh nam châm đến gần một quả nặng bằng sắt treo bởi 
một sợi dây, quả nặngjbị nam châm hút. 

A. Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một lực. 

B. Quả nặng-đã tác dụng lên nam châm một lực. 
c. Hai lực này cùng phương cùng chiều với nhau. 

D. Cả A và B đúng. 

5. Dùng tay đẩy một chiếc xe lãn trên mặt bàn nằm ngang. 

A. Tay ta đã tác dụng vào xe một lực. 

B. Xe đã tác dụng vào tay ta một lực. 

c. Hai lực mà tay ta tác dụng lên xe và xe tác dụng lên tay ta là hai 
lực cân bằng nhau. 

D. Cả A và B đều đúng. 

6. Hai lực cân bằng nhau là hai lực: 

A. Có độ lớn (sức mạnh) bằng nhau. 

B. Cùng phương, cùng chiều nhau, 
c. Cùng phương, trái chiều nhau. 

D. Cùng phương, trái chiều và có độ lớn bằng nhau. 



38 



7. Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào có xuất hiện hai lực 
cân bằng nhau? 

A. Nước chảy xiết, thuyền bơi ngược dòng, thuyền gần như đứng yên 
một chỗ không nhích lên được. 

B. Chiếc bàn học nằm yên trên sàn 
c. Tấm bảng đen treo trên tường. 

D. Cả ba trường hợp trên. 

8. Hai lực cân bằng nhau là hai lực có độ lớn bằng nhau và. 

A. cùng phương, cùng chiều nhau. 

B. cùng phương, trái chiều nhau, 
c. trái phương, cùng chiều nhau. 

D. trái phương, trái chiều nhau. 

9. Hai lực nào sau đây trong các trường hợp sau là hai lực cân bằng nhau? 

A. Lực mà sợi dây thun tác dụng và tay ta và lực mà tay ta tác dụng 
vào dây thun khi ta kéo căng dây. 

B. Hai lực mà ngón tay cái và ngón tay trỏ ép vào hai đầu lò xo bút 
bi, khi ta ép lò xo bút bi lại. 

c. Lực mà chiếc đầu tàu kéo và chiếc đầu tảu đẩy tác dụng vào đoàn tàu. 
D. Trọng lượng của hai em bé nặng bằng nhau tác dụng vào hai đầu 
bập bênh khi bập bênh nằm thăng bằng. 

10. Khi bơi, ta nổi được trên mặt nước là do: 

A. Lực đẩy của nước mạnh hơn sức nặng (trọng lực) của cơ thể ta. 

B. Lực đẩy của nước yếu hơn sức năng của cơ thể ta. 

c. Lực đẩy của nước cân bằng với sức nặng của cơ thể ta. 

D. Tất cả cùng sai. 

11. Ba bạn Xuân, Yến, Trinh rủ nhau đi chơi bowling. Nhìn quả bóng 
bovvling được đặt đứng yên trên măt bàn, ba bạn phát biểu: 

Xuân: Không có lực nào tác dụng lên quả bóng nên quả bóng mới 
đứng yên. 

Yến: Đã có hai lực cân bằng nào đó tác dụng lên quả bóng, quả bóng 
mới đứng yên được. 

Trinh: Quả bóng nặng nên nó đứng yên. 

A. Chỉ có Xuân đúng B. Chỉ có Yến đúng 

c. Chỉ có Trinh đúng D. Cả ba đều sai. 

12. Khi buông rơi vật từ trên cao xuống mặt đất, ba bạn Xuân, Yến, 
Trinh phát biểu: 

Xuân: Chỉ có Trái Đất mới tác dụng lên vật một lực. 

Yến: Chỉ có vật mới tác dụng lên Trái Đất một lực. 


39 




Trinh: Cả Trái Đất và vật đều tác dụng lực lẫn nhau. 

A. Chỉ có Xuân đúng B. Chỉ có Yến đúng 

c. Chỉ có Trinh đúng D. Cả ba bạn đều sai. 

13. Kết luận nào sau đây là đúng? Chiếc 
bàn học nằm yên trên sàn vì nó: 

A. Không chịu tác dụng của một 
’ lực nào cả. 

B. Chỉ chịu lực nâng của sàn. 
c. Vừa chịu lực nâng của sàn và 

lực hút của Trái Đất, hai lực 
này cân bằng nhau. 

D. Chỉ chịu lực hút của Trái Đất. 

14. Khi bơi thuyền, các "vận động viên nhí" đã dùng các cây dầm đẩy 
nước về phía sau, thuyền lao nhanh về phía trước. Lực nào trong các 
lực dưới đây đã trực tiếp đẩy thuyền đi? 

A. Lực cơ bắp của các vận động viên. 

B. Lực của các mái chèo, 
c. Lực của nước. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

15. Khi buồm căng gió, chiếc thuyền buồm lướt nhanh trên mặt biển. 
Lực nào đã dẩy thuyền đi? 

A. Lực cửa sóng biển. 

B. Lực của nước biển, 
c. Lực của gió. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

16. Trên đường đi, gặp vũng nước, một cậu bé đã nhún chân nhảy qua 
vũng nước. Kết luận nào sau đây là sai? 

A. Khi nhảy qua vũng nước cậu bé đã tác dụng vào đất một lực. 

B. Đất cũng tác dụng ngược lại cậu bé một lực. 

c. Lực do đất tác dụng lên cậu bé đã trực tiếp đẩy cậu bé qua khỏi 
vũng nước. 

D. Lực của chân cậu bé đã trực tiếp đẩy cậu bé qua khỏi vũng nước. 

17. Treo một vật vào đầu sợi dây, đầu kia của sợi dây treo trên một cái 
giá (hình sau). Vật giữ nguyên vị trí vì: 

A. Không chịu tác dụng của một lực nào cả. 





40 



B. Chịu lực giữ cúa giá treo, 
c. Chịu tác dụng của hai lực 
cân bằng: lực kéo của sợi 
dây và lực hút của Trái Đất. 

D. Chịu lực kéo của sợi dây. 

Hình vẽ 6.4: 

18. Hai em học sinh A và B chơi kéo co. Sợi dây đứng yên. Chọn câu trả 
lời đúng. 

A. Lực mà tay của học sinh A tác dụng lên dây và lực mà dây tác 
dụng lên tay A là hai lực cân bằng. 

B. Lực mà hai học sinh tác dụng lên hai đầu của dây là hai lực cân 
bằng. 

c. Lực mà hai đầu của dây tác dụng lên hai tay của hai em học sinh 
là hai lực cân bằng. 

D. Các câu A, B và c đều đúng. 

19. Khi kéo co, em học sinh A mạnh hơn em B. Dây bị kéo về phía A. 
Chọn câu đúng. 

A. Lực mà tay của học sinh A tác dụng lên dây và lực mà dây tác 
dụng lên tay là hai lực không cân bằng. 

B. Lực mà hai học sinh tác dụng lên hai đầu của dây là hai lực 
không cân bằng. 

c. Lực mà hai đầu của dây tác dụng lên hai tay của hai em học sinh 
là hai lực không cãn bằng. 

D. Các câu A, B và c đều đúng. 

20. Kết luận nào sau đây không đúng? 

A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động. 

B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động. 

c. Một vật bị co dãn, bẹp, gãy, méo mó.là do chịu tác dụng 

của vật khác. 

D. Khi có lực tác dụng thì bao giờ cũng chỉ ra được vật tác dụng lực 
và vật chịu tác dụng lực. 

21. Khi chịu tác dụng của lực, vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi 
chuyển động. Trường hợp nào trong các trường hợp sau đây thể hiện 
điều đó: 

A. Khi có gió thổi qua, cành cây đu đưa qua lại. 



41 



B. Khi đập mạnh vào bức tường, quả bóng bật ngược trở lại. 
c. Khi bị hãm phanh, chiếc ô tô chạy chậm dần lại. 

D. Khi có gió thổi, những hạt mưa rơi theo phương xiên. 

22. Chọn câu sai trong các câu sau: 

A. Lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó. 

B. Lực tác dụng lên một vật làm vật đó chuyển động, 
c. Lực tác dụng lên một vật làm vật đó bị biến dạng. 

D. Khi đánh tennis, lưới vợt đã tác dụng lên quả bóng một lực làm 
quả bóng bị biến dạng. 

23. Những trường hợp chuyển động nào sau đây được xem như không 
biến đổi. 

A. Xe ôtô bắt đầu chuyển động. 

B. Phi thuyền bắt đầu rời bệ phóng. 

c. Xe ôtô đang chuyển động đều (chạy với vận tốc không đổi) trên 
xa lộ. 

D. Xe đang xuống dốc. 

24. Những trường hợp nào sau đây được xem như chuyển động bị biến đổi: 

A. Xe đang chạy trên đường thẳng thì giảm tốc đi vào khúc quạnh. 

B. Xe đang chạy lên một con dốc. 

c. Xe vừa chạy ra khỏi thành phố, tài xế bắt đầu tăng tốc chạy trên 
xa lộ. 

D. Cả A, B và c đều là những chuyển động bị biến đổi. 

25. Trường hợp nào sau đây, lực chỉ làm biến đồi chuyến động hoặc bị 
biến dạng: 

A. Đánh mạnh quả bóng tennis vào tường. 

B. Đánh mạnh vào một quả bóng. 

c. An hay kéo các lò xo lá tròn, lò xo ruột gà. 

D. Ân mạnh hai quả bóng cao su vào nhau rồi buông tay. 

26. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào vật không bị biến 
dạng khi chịu tác dụng của lực. 

A. Cửa kính vỡ khi bị va đập mạnh. 

B. Đất sẽ tơi xốp khi được cày xới cẩn thận, 
c. Cành cây bị gãy khi có gió mạnh. 

D. Không có trường hợp nào trong các trường hợp A, B, c. 


42 



27. Khi chịu tác dụng của lực, một số vát bị biến dạng rất ít mà mắt 
khó nhận ra được. Chọn trường hợp đúng. 

A. Sợi dây cao su chịu lực kéo của vật nặng. 

B. Nền đất rất mềm và ẩm ướt chịu lực ép của một kiện hàng nặng, 
c. Nền đất cứng chịu lực ép của một kiện hàng nặng. 

D. Bề mặt tấm bêtông vừa được đúc chưa khô bị một chú mèo dẫm lên. 

28. Chọn kết luận đúng nhất trong các kết luận sau: Dùng một cái búa 
đóng đinh vào tường. Lực của búa đã trực tiếp: 

A. Làm đinh biến dạng. 

B. Làm đinh biến dạng và ngập sâu vào tường, 
c. Làm đinh ngập sâu vào tường. 

D. Làm tường biến dạng. 

29. Người thợ mộc dùng cưa để xẻ gỗ. Lực của tay người thợ mộc đã trực 
tiếp gây ra tác dụng gì? 

A. Làm cưa chuyển động qua lại B. Làm rãng cưa mòn đi. 
c. Làm gỗ biến dạng. D. Cả A, B và c đều đúng 

30. Quan sát một viên đá được bắn lên từ chiếc ná. Ba bạn Xuân, Yến, 
Trinh phát biểu: 

Xuân: Lực bắn của ná làm viên đá đã biến đổi chuyển động. 

Yến: Trọng lực (lực hút của Trái Đất) làm viên đá đi lên chậm dần. 
Trinh: Trọng lực làm viên đá rơi xuống nhanh dần. 

A. Chỉ có Xuân đúng B. Chỉ có Yến đúng 

c. Chỉ có Trinh đúng D. Cả ba bạn đều đúng 

31. Trong mỗi lần sút phạt trực tiếp, lực đá của cầu thủ vào quả bóng 

làm bóng. 

A. chỉ biến đổi chuyển động. 

B. vừa biến đổi chuyển động vừa bị biến dạng, 
c. chỉ bị biến dạng. 

D. tùy vào lực đá mạnh hay nhẹ. 

32. Trong trò chơi bi-a, khi viên bi trắng đến va chạm vào viên bi đỏ, 
tìm câu sai trong các câu sau: 

A. Chỉ có bi đỏ mới bị biến đổi chuyển động. 

B. Cả hai viên bi đều bị biến đối chuyên động, 
c. Cả hai viên bi đều tác dụng lực lẫn nhau. 

D. Lực mà hai viên bi tác dụng lẫn nhau là hai lực không cân bằng 

33. Khi giương cung, lực kéo của cánh tay làm: 

A. Cánh cung bị biến dạng. 


43 




B. Mũi tên bị biến dạng. 

c. Mũi tên bị biến đổi chuyển động. 

D. Mũi tên vừa bị biến dạng, vừa bị biến đổi chuyển động. 

34. Khi cày ruộng, nhận định nào sau đây là đúng: 

A. Lực kéo của chú trâu đã làm đất vỡ ra. 

B. Lực kéo của chú trâu vừa làm chiếc cày chuyển động vừa làm đất 
vỡ ra. 

c. Lực do lưỡi cày tác dụng vào đất làm đất vỡ ra. 

D. Cả A và B đều đúng. 

35. Để rèn vật dụng (dao, liềm, cuốc, xẻng. . .) người thợ rèn đã dùng 
búa đập vào những thanh sắt nóng đỏ. Việc làm này đã dựa vào tác 
dụng nào của lực? 

A. Gây ra biến dạng 

B. Gây ra biến đổi chuyển động 
c. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đềp sai. 

36. Trong giờ ra chơi, một học sinh vô tình đá quả bóng vào bức tường 
mới xây chưa khô. Sau khi đập vào tường quả bóng bật trở ra còn 
chỗ tường bị quả bóng đập vào thì hằn lên vệt của quả bóng. Chọn 
kết luận đúng: 

A. Lực đá từ chân cậu học sinh là nguyên nhân làm quả bóng bật ra. 

B. Lực đá từ chân cậu học sinh là nguyên nhân làm tường bị biến dạng, 
c. Lực ép của quả bóng vào tường làm tường bị biến dạng và lực đẩy 

của tường làm quả bóng bị bật ra. 

D. Cả A và B đều đúng. 

Bài 5: TRỌNG Lực - ĐƠN VỊ Lực 

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Trọng lực là gì? 

Vrả tời 

Trọng lực là.của.lên mọi vật. 

2. Trọng lực có phương, chiều như thế nào? 

®rả tời 

Trọng lực có phương., chiều.phía Trái Đất. 


44 







3. Trọng lượng là gì? 

TJrà lời 

Trọng lượng là.của. 

4. Trọng lực tác dụng lên vật hay trọng lượng của vật được tính bằng 
công thức nào? Chú thích các đại lượng trong công thức? 

HS tự trả lời. 

5. Nêu các đặc điểm của trọng lượng? 

'Trả tời 

Trọng lượng tỉ lệ với .của vật. 

Càng lên cao trọng lượng càng. 

6. Đơn vị lực là gì? Trọng lượng của quả cân lOOg là bao nhiêu? 

'Trá lời 

Đơn vị lực là.(.). 

Trọng lượng của một quả cân lOOg là. 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Cầm một viên phấn trên cao rồi đột nhiên buông tay ra, điều gì 
chứng tỏ đã có một lực tác dụng lên viên phấn? Lực này có phương 
và chiều như thế nào? 

'Trú lùi 

Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của 

nó đã bị.Vậy phải có một.hút viên phấn xuống phía 

dưới. Lực này do. tác dụng lên viên phấn. Viên phấn rơi 

xuống phía dưới chứng tỏ lực này có phương., chiều. 

2. Treo một vật nặng vào lò xo, lò xo dãn ra. Lò xo có tác dụng lực vào 
quả nặng không? Lực đó có phương và chiều như thế nào? Vì sao quả 
nặng vẫn đứng yên? 

'Trả lời 

Lò xo bị dãn ra .vào quả nặng một lực kéo lên phía trên, 

quá nặng vẫn đứng yên, vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả 

nặng. Lực này có phương., hướng.để. 

với lực của lò xo, làm cho quả nặng đứng yên. Lực này do. 

tác dụng lên qua nặng. 


45 



















3. Treo một dây dọi phía trên mặt nước đứng yên của một chậu nước, 
mặt nước là mặt nằm ngang. Hãy dùng một thước êke để tìm mối 
liên hộ giữa phương thẳng đứng và phương nằm ngang. 

r 7rả tời 

Đặt một cạnh của thước trùng với mặt nước nằm ngang, cạnh còn lại 
của thước trùng với phương dây dọi. Khi đó ta có thể kết luận phương 
thẳng đứng.với phương nằm ngang. 

4. Đưa một người từ Trái Đất lên Mặt Trăng thì khối lượng và trọng 
lượng người đó thay đổi thế nào? 

r 7rủ lời 

Khối lượng., còn trọng lượng.,. 

5. Điền các từ: trọng lượng (1), lực kéo (2), cân bằng (3), biến dạng (4), 
Trái Đất (5), dây gàu (6) vào chỗ trống thích hợp. 

Một gàu nước treo đứng yên ở đầu một sợi dây. Gàu nước chịu tác 

dụng của hai lực . Lực thứ nhất là.của dây 

gàu, lực thứ hai là.của gàu nước. Lực kéo do.tác 

dụng vào gàu. Trọng lượng do.tác dụng vào gàu. 

Một quả chanh nổi lơ lửng trong một cốc nước muối, lực đẩy của 

nước muối lên phía trên và . của quả chanh là hai 

lực. 

Khi ngồi trên xe máy thì lò xo giảm xóc bị nén lại. 

của người và xo đã làm cho lò xo bị. 

c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Một học sinh muốn dóng một cây cọc xuống đất theo phương thẳng 
đứng, học sinh này dà dùng một sợi dây phía dưới có treo một vật 
nặng và ngắm sao cho ''ây cọc song song với sợi dây. Theo em, cách 
làm trên có hiệu qua iứiông? 

C7«ỉ tời 

Vật nặng luôn chịu tác dụng của. nên sợi dây có phương 

.Vậy cách làm irên là . 

2. Khi vác trên vai một vậi có khối lượng 12kg ta cảm thấy nặng hơn 
khi vác một vật có khối lượng 8kg. Giải thích vì sao? 

Irủ lời 

Vật có khối lượng càng lớn thì trọng lượng, 
vai một lực. 


46 


do đó nó ép lên 




















3. Treo một vật nặng vào một sợi dây mảnh, nhẹ. Em hãy cho biết có 
các lực nào đang tác dụng lên vật. Các lực này có cân bằng nhau 
không? Vì sao em biết? 

'7rủ lời 

Có . lực tác dụng lên vật là . của Trái Đất và lực giữ 

của . Hai lực này . nhau vì ta thấy vật nặng 

đứng yên. 

4. Tính trọng lượng của các vật sau đây: 

a) Em bé có khối lượng 4kg. 

b) Cái bàn nặng 5,8kg. 

c) Quá táo nặng 150g. 1 

d) Con cá nặng lOOg. > 

e) Ôtô nặng 2,5 tấn. 

Gợi ý: Dùng công thức p = 10.m 

5. Treo vật ở những nơi khác nhau trên Trái Đất, phưưng dây treo có 
song song với nhau không? Vì sao? 

7rả lời 

Khi treo vật, phương dây treo chính là phương của., vì thế dây 

treo luôn có phương . Do đó các phương dây treo 

sẽ.với nhau. 

6. Quan sát một viên phấn rơi từ trên cao xuống, ba học sinh đưa ra ba 
ý kiến sau: 

A: Trái Đất đã hút viên phấn. 

B: Viên phấn đã hút Trái Đất. 

C: Trái Đất và viên phấn hút lẫn nhau. 

Theo em ý kiến nào là chính xác nhất? 

ỈIọc sinh tự trả lời. 

7. Một vật khối lượng m đặt trên mật bàn nằm ngang, giữa vật và Trái Đất 
có mặt bàn ngăn cách. Theo em, trọng lực mà Trái Đất tác dụng lên vật 
có bị giảm không khi có một vật ngăn cách ở giữa. Trong trường hợp 
này, trọng lực tác dụng lên vật bị cân bằng bởi những lực nào? 


7rũ tòi 

Trọng lực . khi có vật ngàn cách ở giữa. Trong trường 

hợp này, trọng lực bị .bởi lực nâng lên của. 


47 













D. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Đơn vị của lực là (viết tắt): 

A. N B. kg c. g D. dag 

2. Một vật có khối lượng 500g, trọng lượng của nó. là: 

A. 5N B. 50N c. 500N D. 5000N 

3. Câu nào sau đây đúng: 

A. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống dưới. 

B. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều từ dưới lên trên. 

c. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều tùy thuộc vào trạng 
thái chuyển động của vật. 

D. Trọng lực có phương năm ngang và có chiều là chiều của chuyển động. 

4. Chọn câu đúng: 

A. Trọng lực là lực hút của Trái Đất lên vật. 

B. Trọng lực là lực hút của vật lên Trái Đất. 

c. Trọng lực là lực hút của hai vật khác nhau bất kỳ. 

D. Trọng lực là lực đẩy của Trái Đất lên vật. 

5. Sức nặng của vật chính là. 

A. Khối lượng của vật 

B. Trọng lượng của vật 

c. Khối lượng hoặc trọng lượng của vật 
D. Khối lượng chất chứa trong vật 

6. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Nhờ có trọng lực mà con người không bị lơ lửng trên không trung 
mà có thể đi lại dễ dàng trên mặt đất 

B. Con người sở dĩ có khối lượng là do Trái Đất hút 
c. Con người sở dĩ có sức nặng là do Trái Đất hút 

D. Trong khoảng không vũ trụ, nơi rất xa các thiên thể, con người có 
trọng lượng bằng không 

7. Nếu không có ảnh hưởng của gió thì khi thả một vật, vật sẽ rơi theo 
phương nào? 

A. Phương thẳng đứng B. Phương của dây dọi 

c. Phương của trọng lực D. Cả A, B và c đều đúng. 

8. Lấy 2 tờ giấy tập học sinh, một để phảng, một vo tròn lại. Thả chúng 
từ cùng một độ cao, quan sát chuyển động của chúng, bốn bạn học 
sinh đưa ra bốn kết luận khác nhau. Kết luận nào đúng? 


48 




/A. Tỡ giãy lụ vo tron nặng hơn nên rơi nhanh hơn. 

B. Tư giấy đố phắng chịu lực can cùa không khí lớn hơn nên rơi chậm 
hơn. 

c. Tờ giấy đố phăng khóng rơi theo phương thẳng đứng vì thế lực hút 
của Trại Đất không nhất thiết phải có phương thắng đứng. 

D. Diện tích bề mặt của vật càng lớn, trọng lượng của vật càng giảm 
nên vật rơi càng chậm. 

9. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là không do tác 
động cửa trọng lực? 

A. Hòn đá lăn từ trên triền núi xuống chân núi 

B. Thác nước đô từ trên cao xuống 
c. Mưa rơi xuống đất 

D. Không có trường hợp nào hết 

10. Chiếc đèn treo trên trần vẫn giữ nguyên vị trí, tại sao? 

A. Vì không chịu tác dụng của một lực nào cả 

B. Vì chịu lực kéo của dây treo 
c. Vì chịu lực hút của Trái Đất 

D. Vì lực kéo của dây treo cân bằng với trọng lượng của đèn 

11. Treo thẳng đứng một lò xo, một đầu giữ cố định, một đầu được nối 
với vật nặng. Lò xo bị dãn ra một đoạn là do: 

A. Trọng lực của vật nặng 

B. Trọng lực tác dụng lên vật nặng 
c. Khối lượng vật nặng 

D. Cả A và B đúng. 

12. Như câu 11, vật nặng chịu tác dụng bởi: 

A. Chỉ có trọng lực kéo xuống 

B. Chỉ có lực kéo lên của lò xo (lực đàn hồi) 
c. Khối lượng của vật 

D. Hai lực: trọng lực kéo xuống, lực kéo lên của lò xo 

13. Treo một vật vào đầu dây của một lo xo được treo thẳng đứng. Sau 
khi lo xo bị dãn ra một đoạn, vật nặng đứng yên là do: 

A. Được kéo lên (lực đàn hồi) của lò xo giữ lại 

B. Do được trọng lực tác dụng vào. 

c. Do cùng lúc được cả trọng lực và lực kéo lên của lò xo tác dụng vào 
D. Do trọng lực và lực kéo lên của lò xo tác dụng lên vật là hai lực 
cân bằng 


49 



14. Lực kéo lên của lò xo và trọng lực của vật là hai lực: 

A. cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn (sức mạnh) 

B. cùng phương, cùng chiều, có độ lớn khác nhau 
c. cùng phương, trái chiều, cùng độ lớn 

D. cùng phương, trái chiều và có độ lớn khác nhau 

15. Quả dọi của người thợ hồ cũng cùng lúc chịu tác dụng bởi hai lực: trọng 
lực và lực kéo lên của dây (lực căng dây). Hai lực này có đặc điểm: 

A. Hai lực cân bằng nhau 

B. Trọng lực lớn hơn lực căng dây 
c. Lực căng dây lớn hơn trọng lực 
D. Cùng phương, cùng chiều nhau. 

16. Người thợ hồ, thợ nề dùng dây dọi để xác định: 

A. Phương thẳng đứng 

B. Phương nằm ngang 
c. Phương xiên 

D. Tùy trường hợp xác định được cả ba phương đứng, xiên ngang 

17. Một cầu thủ đá quả bóng, quả bóng bay lên cao the< một đường cong 
và cuối cùng rơi xuống sân cở. Nếu bỏ qua ảnh hư' ng của gió và lực 
cản của không khí thì trên đường bay, quá bóng chí chịu tác dụng 
của .... 

A. Lực đá từ chân cầu thủ B. Lực đẩy củ:, không khí. 

c. Lực hút của Trái Đất D. Cả A, B v-t c dều đúng 

18. Muốn xây một bức tường thật thẳng đứng, ng JỜ 1 thợ xây phải dùng: 

A. Thước êke B. Dây dọi 

c. Thước thẳng D. Thước dây. 


50 



BÀI 6: Lực ĐÀN Hồl 

CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

l. Thế nào là vật đàn hồi? 

'Trá /ới 

Lò xo là một . Sau khi nén hoặc . nó một cách 

vừa phải, nếu buông ra thì . trở lại . chiều dài 

tự nhiên. 

ỉ. Lực đàn hồi là gì? 

'Trá lời 

Khi lò xo bị . hoặc ., thì nó sẽ tác dụng . lên các 

vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu của nó. 
ĩ. Hãy nêu các đặc điếm của lực đàn hồi? 

'Trả lời 

Lực đàn hồi phụ thuộc vào .của lò xo và . làm 

lò xo. Độ biến dạng của lò xo.thì.càng lớn. 

1. Khi kéo lò xo bằng một lực quá lớn thì điều gì xảy ra? 

Trả tờì 

Nếu kéo lò xo bằng một lực .. lò xo sẽ bị mất . (bị 

“mỏi’\lúc đó nếu thôi không kéo dãn, chiều dài lò xo .trở 

lại bằng chiều dài tự nhiên của nó được nữa. 

3. BÀI TẬP THAM KHẢO 

L. Treo một vật nặng vào một lò xo, điều gì §ẽ xảy ra? Nếu treo vật quá 
nặng thì điều gì sẽ xảy ra? 

'Trá ĩồỉ 

Khi treo một vật vào lò xo thì lò xo bị., chiều dài của 

nó. Khi bỏ vật đi, chiều dài của lò xo trở lại.chiều 

dài tự nhiên của nó, lò xo lấy lại hình dạng ban đầu. Biến dạng của 
lò xo có đặc điểm như trên là biến dạng. lò xo là vật có tính 


Vật càng......thì lò xo dãn ra càng nhiều. Nếu trọng lượng của 

vật lớn hơn một giá trị nào đó, lò xo sê dãn rất nhiều. Lúc đó, nếu 
lấy vật ra, lò xo.chiều dài ban đầu được nữa. 


51 
























2. Biến dạng của lò xo tỉ lệ thuận với lực đàn hồi. Hãy tìm những t 
thích hợp điền vào chỗ trống: 

Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi. 

Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi. 


3. Điền vào chỗ trống: 

a) Vật đàn hồi là vật bị biến dạng khi ta.,.lực vào n< 

Khi ta không tác dụng thì vật. 

b) Mọi vật đàn hồi đều có.đàn hồi của nó. Quá gic 

hạn này, vật sẽ . 


4. Một sợi dây cao su và một lò xo có tính chất gì giống nhau? 

<7rả lởi 

Lò xo và dây cao su có tính chất giống nhau là tính., chúng 1 

những vật. 

5. Treo hai vật nặng giống nhau vào hai lò xo khác nhau, một học sin 
cho rằng hai lò xo phải dãn ra như nhau, theo em có đúng vậy không 

Qrả lời 

Hai lò xo khác nhau được làm từ những vật liệu. nên kh 

treo cùng một vật nặng thì độ dãn của hai lò xo cũng. 

6. Nối hai chiếc lực kế với nhau ở hai đầu móc, một chiếc lực kế treo và 
điểm o cố định, chiếc còn lại thì treo ở dưới. Theo em chỉ số của hs 
lực kế có giống nhau? 

Họe sinh tự trả lời. 

7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

Lực đàn hồi.vào độ biến dạng. 

Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi. 

Treo cùng một vật nặng vào hai lò xo khác nhau thì độ biến dạnj 
của lò xo. 

c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Trong các vật sau, vật nào có tính đàn hồi? 

- Một cục đất sét. 

- Một quả bóng cao su. 

- Một quả bóng bàn. 

- Một hòn đá. 


52 
















- Một chiếc lưỡi cưa. 

- Một đoạn dây đồng nhỏ. 

Học sinh tự trả lài. 

2. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có lực đàn hồi? 

- Lực hút của Trái Đất làm cho vật nặng rơi từ trên cao xuống. 

- Lực do dây cao su tác dụng vào vật treo vào nó. 

- Lực do nam châm hút thanh sắt. 

- Lực do dây cung đẩy mũi tên bay xa. 

3. Điền vào chỗ trống 

a) Lực mà mặt trống tác dụng vào dùi trống làm dùi trống nảy lên là: 

b) Cho ví dụ về những vật có tính chất đàn hồi: 

4. Một lò xo có chiều dài tự nhiên lo = 30cm. Khi treo một vật nặng thì 
chiều dài của lò xo là / = 36cm. 

Khi vật nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã 
cân bằng với lực nào? Cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ băng 
cường độ lực nào? 

Tính độ biến dạng của lò xo? 

C3 rả lời 

Khi vật nặng đứng yên, lực đàn hồi cân bằng với.của vật 

nặng. Lúc đó, cường độ của.của lò xo sẽ bằng với cường 

độ của. 

Độ biến dạng của lò xo là. 

5. Lần lượt treo cùng một lò xo các vật có khối lượng sau: l,2kg; l,6kg; 
0,7kg; l,3kg. Hãy cho biết trong các trường hợp nào độ biến dạng của 
lò xo là lớn nhất, nhỏ nhất? 

^7rả lồi 

Treo vật có khối lượng càng lớn vào lò xo thì độ biến dạng của lò 


xo.Vậy độ biến dạng của lò xo lớn nhất khi treo vật có 

khối lượng., độ biến dạng của lò xo nhỏ nhất khi treo vật có 

khối lượng.. 


6. Tại sao khi buộc các vật lại người ta thường dùng dây cao su mà 
không phái là dây khác? 

~ĩrú lời 

Dây cao su có tính., vì thế lực giữ của nó.hơn các 


53 












loại dây khác, vì thế người ta thường dùng.để buộc các 

vật lại với nhau. 

7. Trong môn thể thao nhảy cầu, vận động viên đứng trên một tấm 
phẳng làm bằng chất có tính đàn hồi. Trước khi nhảy xuống nước, họ 
thường nhún nhiều lần trên tấm phảng đó rồi mới nhảy xuống, làm 
như vậy có mục đích gì? 

&rẳ lời 

Trước khi nhảy, vận động viên phải nhún nhiều lần trên tấm phảng 

đế.độ bich dạng của tấm phảng nhằm.lực đàn hồi giúp 

ta nhảy lên cao hơn. 

8. Hãy dùng những từ thích hợp sau đây để điền vào chỗ trống: lực đàn 
hồi (1); trọng lượng (2); lực cân bằng (3); biến dạng (4); vật có tính 
chất đàn hồi (5). 

a) Quan sát một cái cung bằng tre treo trên tường, ta thấy dây cung 

làm cho cánh cung bị cong đi. Cánh cung đã bị..., cánh cung 

là một., khi nó bị biến dạng, nó sẽ tác dụng vào hai đầu 

dây cung hai.Hai lực này cùng tác dụng vào dây cung, 

chúng có cùng phương, ngược chiều và là hai. 

b) Một người đứng yên trên một tấm ván mỏng. Tấm ván bị cong đi, 

nó đã bị.Đó là do kết quả tác dụng của.của 

người. Tấm ván là., khi bị cong, nó sẽ tác dụng vào người 

một.Lực này và trọng lực của người là hai. 

c) Một người ngồi trên một chiếc xe đạp. Dưới tác dụng của 
. của người, lò xo ở yên xe đạp bị nén xuống, nó đã bị 


. Lò xo ở yên xe là một. Khi bị biến 

dạng, nó sẽ tác dụng vào người một. đẩy lên. Lực này 

và trọng lực của người là hai. 


9. Bằng cách nào em có thể thử xem một vật có tính chất đàn hồi hay 
không? Nêu ví dụ minh họa. 

C7rả lời 

Đố xem một vật có tính đàn hồi hay không, ta tác dụng vào vật 

một. vừa phải để vật bị.....chút ít. Sau đó ta thôi tác 

dụng lực, nếu vật lại có. ban đầu thì ta kết luận vật 


54 
























D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Lực nào dưới đây là lực đàn hồi: 

A. Trọng lực của một vật nặng 

B. Lực bóp giữa 2 đầu ngón tay lên 2 đầu của lò xo 

c. Lực bung của lò xo khi lò xo bị bóp giữa 2 đầu ngón tay 
D. Cả B và c. 

2. Chọn câu đúng trong các câu sau. (Xét trong giới hạn đàn hồi) 

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng 

B. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng 
c. Lực đàn hồi tăng, độ biến dạng giảm 

D. Cả B và c 

3. Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về lực đàn hồi của một lò xo: 

A. Lực đàn hồi có phương thẳng đứng và có chiều hướng lên trên 

B. Lực đàn hồi có phương trùng với trục của lò xo và ngược chiều với 

lực tác dụng vào nó 

C. Lực đàn hồi có phương thẳng đứng và có chiều hướng xuống 

D. Lực đàn hồi có phương nằm ngang và cùng chiều với lực tác dụng 
vào nó. 

4. Lực đàn hồi của lò xo: 

A. Chỉ xuất hiện khi lò xo bị kéo dãn ra 

B. Chỉ xuất hiện khi lò xo bị nén vào 
c. Luôn luôn xuất hiện trên lò xo 

D. Xuất hiện ngay cả khi lò xo bị kéo dãn hay bị nén vào 

5. Chọn câu đúng: 

A. Mọi vật đàn hồi đều có giới hạn đàn hồi của nó 

B. Lò xo là một vật không có giới hạn đàn hồi 

c. Giới hạn đàn hồi của lò xo chỉ cố khi lò xo bị kéo dãn ra, còn khi 
nén vào thì không 

D. Giới hạn đàn hồi tỷ lệ thuận với lực tác dụng lên vật 

6. Vật có tính đàn hồi là vật. 

A. Bị biến dạng khi có lực tác dụng 

B. Bị biến dạng càng nhiều khi lực tác dụng càng lớn 

c. Có thể trở lại hình dạng cũ khi lực gây biến dạng ngừng tác dụng 
D. Không bị biến dạng khi có lực tác dụng 

7. Trong các câu sau, câu nào đúng? 

A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng 

B. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng 


55 




c. Lực đàn hồi là lực mà một vật bị biến dạng tác dụng lên các vật 
tiếp xúc với nó 
D. Cả A, B, c đúng 

8. Chọn câu sai trong các câu sau: 

A. Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng 

B. Độ biến dạng tăng lên thì lực đàn hồi giảm đi 
c. Độ biến dạng tãng lên thì lực đàn hồi tàng lên 
D. Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng 

9. Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai? Đặc điểm lực đàn hồi của 
lò xo là: 

A. Chỉ xuất hiện khí lò xo bị biến dạng 

B. Có phương thảng đứng 

c. Có chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo 
D. Có độ lớn tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo 

10. Khi tác dụng một lực F vào điểm A thì lò xo sẽ. 

A. dãn ra B. biến dạng 

c. co lại D. không biến dạng. 

11. Biến dạng nào sau đây là biến dạng đàn hồi? 

A. Một cục sáp nặn bị bóp bẹp 

B. Một tờ giấy bị gập đôi 
c. Một cành cây bị gãy 

D. Một sợi dây thun bị kéo dãn ra 

12. Lực nào sau đây là lực đàn hồi: 

A. Trọng lượng của con chim 

B. Lực đấy của gió lên cánh buồn 

c. Lực tác dụng của đầu búa lên dinh 
D. Lực do cái giảm xóc đặt khung xe máy 

13. Một lò xo có chiều dài tự nhiên ban đầu là lo = 20cm. Nếu treo một 
vật có khối lượng mi = 0,4kg thì lò xo bị dãn ra một đoạn 2cm. Nếu 
treo vật có khối lượng 0,5kg thì độ dãn ra của lò xo là: 

A. 3 cm B. 2,5 cm c. 4cm D. 4,5 cm 

14. Treo một vật có khối lượng m vào một lò xo có chiều dài tự nhiên 
ban đầu là /o thì lò xo dãn ra một đoạn 4cm. Nếu treo một vật có 
khối lượng 0,6kg thì lò xo dãn một đoạn 6cm. Khối lượng của vật 
ban đầu là: 

A. 0,4 kg B. 4 N c. 4 kg D. 5 kg. 


56 




Mót lò xo có chiều dài tự nhiên ban đầu là lo được treo thẳng đứng. 
Nếu treo vật 4N vào lò xo, thì lò xo có chiểu dài 20cm. Và nếu treo 
vật 6N vào lò xo thì lò xo có chiểu dài 22cm. Dựa vào dữ kiện này để 
giải các câu sau: 

15. Mỗi IN thì lò xo sẽ bị dãn một đoạn: 

A. 1 cm B. 2 cm c. 3 cm D. 4 cm. 

16. Chiều dài tự nhiên ban đầu của lò xo là: 

A. 18 cm B. 16 cm c. 14 cm D. 15 cm. 

17. Treo vật có khối lượng m = 40 g vào lò xo nói trên, sau một thời gian ta 
thấy vật.đứng yên. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật là: 

A. 40 N B. 4 N c. 0,4 N D. 0,04 N 

18. Treo vật nặng có trọng lượng IN thì lò xo xoắn dãn ra 2cm. Vậy 
muốn lò xo dãn ra 5cm thì phải treo vật nặng có trọng lượng là bao 
nhiêu? Chọn kết quả đúng: 

A. 2N B. 3N c. 2,5N D. 4N 

19. Treo vật nặng có trọng lượng IN thì lò xo xoắn dãn ra 2cm. Vậy khi 

treo vật nặng có trọng lượng 2N thì lò xo xoắn dãn ra bao nhiêu? 

A. 3cm B. 5cm c. 4cm D. 6cm. 

20. Một sợi dây cao su đàn hồi có chiều dài tự nhiên là lo = 20cm. Treo 
vào đầu dưới của sợi dây một vật nặng có trọng lượng 4N thì dây dài 
22cm. Vậy muốn dây có chiều dài là 25cm thì phải treo vào đầu dưới 
của dây một vật có trọng lượng là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng: 

A. 5N B. 10N c. 7,5N D. 12 ,5N. 

21. Một sợi dây cao su đàn hồi có chiều dài 22cm khi treo vật có trọng 
lượng IN, có chiều dài 25 cm khi treo vật nặng có trọng lượng 4N. 
Vậy chiều dài tự nhiên lo của sợi dây là bao nhiêu? 

A. 20cm B. 21cm c. 20,5cm D. 21,5 cm. 

22. Một lò xo xoắn dài 25 cm khi treo vật nặng có trọng lượng IN (hình 
9.3a). Treo thêm vật nặng có trọng lượng 2N vào thì độ dài của lò 
xo là 26cm. Vậy chiều dài tự nhiên lo của lò xo là bao nhiêu? Chọn 
kết quả đúng: 

A. 23cm B. 24cm c. 23,5 cm D. 24,5 cm. 


57 



Bài 7: Lực KẾ - PHÉP ĐO Lực, TRỌNG LƯỢNG 
VÀ KHỐI LƯỢNG 

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Lực kế là gì? 

Trá lời 

Lực kế là.dùng để đo. 

2. Hãy nêu những loại lực kế mà em biết? 

T rả lời 

Có nhiều loại lực kế, loại lực kế thường dùng là 

Có lực kế đo ., lực kế đo . và 

lực kế đo cả .lẫn. 

3. Hãy nêu cấu tạo của một lực kế lò xo đơn giản? 

Trả lời 

Lực kế lò xo đơn giản có . một đầu gắn vào .lực 

kế, đầu kia có gắn .và . Kim chỉ thị chạy trên 

mặt. . 

4. Hãy viết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng 
một vật? 

Học sinh tự trả lời. 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Muốn đo một lực bằng một lực kế ta phải làm như thế nào? 

Trả lời 

Đầu tiên ta phải diều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi 

chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng.Sau đó cho. 

tác dụng vào lò xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao 
cho lò xo của lực kế nằm dọc theo.của lực cần đo. 

2. Hãy tìm những con số thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

Một quả cân có khối lượng lOOg thì có trọng lượng.N. 

Một quả cân có khối lượng.g thì có trọng lượng 2N. 

Một túi đường có khối lượng lkg thì có trọng lương. 



58 























3. Trong tay em có một lò xo, một bộ quả cân vã một lực kế có vạch 
chia. Hãy nêu phương án để tự làm một lực kê từ lò xo trên? 

'Irả lừi 

Ta dùng lực kế có.như là một vật chuẩn. Ta khắc vạch 


cho lực kế mới bằng cách treo một quả cân vào., xác định 

vạch chia trên lực kế, sau đó treo quả cân đó vào., vạch 

một vạch rồi ghi vào đó giá trị ta đã xác định trên.Sau đó thay 


những quả cân khác và làm tương tự đế khắc vạch cho lực kế mới. 

4. Hãy điền vào chỗ trống bằng những từ thích hợp: 

Lực mà ngón tay ta bấm lò xo bút bi vào cỡ.N 

Lực kéo của một học sinh THCS khoảng từ.N đến.N 

Lực do chiếc vợt tác dụng vào quá bóng vào cờ.N 

Lực kéo của một con trâu từ.N đến.N 

Lực kéo của một đầu tàu hỏa từ. N đến.N. 

5. Chọn những từ thích hợp điền vào chồ trống của các câu sau đây: 

Một túi bột ngọt có.500g sẽ chứa lượng bột ngọt nhiều 

gấp.lần túi có.IN. 

Không nên nói: “Bạn tôi nặng 35kg” mà nên nói “Bạn tôi 
có.;.35kg”. 

Để đo lực kéo của tay thì ta cần sử dụng. 

6. Hãy đặt một câu trong đó có dùng đủ cả 4 từ: trọng lượng, khối lượng, 
lực kế, cân. 

Học sinh tự trả lời. 

c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Tính trọng lượng của các vật sau: 

Một vật có khối lượng 120g. 

Một túi bánh có khối lượng 200g. 

Một chiếc xe tải có khối lượng 3,6 tấn. 

HS ip dụng công thức p = 10.m 

2. Tìm những con số thích hợp điền vào chỗ trống: 

Một ô tô tải có khối lượng 2,6 tấn sẽ cồ trọng lượng.N 

10 thếp giấy có trọng lượng 9,2N. Mỗi thếp giấy sẽ có khối lượng 
.g 

Một hòn gạch có khối lượng 150g. Một đống gạch có 1000 viên sẽ 
có trọng lượng.N. 


59 






















3. Chọn những từ sau để điền vào chỗ trống cho thích hợp: cân (1); lự< 
kế (2); trọng lượng (3); khối lượng (4). 

C7 rả lời 

Treo một vật vào một:., ta thấy kim lực kế. chỉ 4N 

con số này cho biết. của vật. Nếu đem vật nói trên đặt vàc 

đĩa của một cái.thì số chỉ của cân là 0,4kg. Các kết quả trên chc 

thấy mối liên hệ giữa.và.đúng theo công thức p = 10 m 

4. Khi cân một túi đường bằng một cái cân đồng hồ, số chỉ của cân chc 
biết điều gì? Cái gì đã làm quay kim của cân? 

C7 rả lời 

Sô chì của cân chỉ.của túi đường, còn.của túi 

đường làm quay kim của cân. 

5. Lực kế lò xo dùng trong trường học có thang chia độ theo đơn vị 
Newton, nhưng trên các “cân bỏ túi” bán ở ngoài phố, người ta khôn° 
chia độ theo đơn vị Nevvton mà chia độ theo đơn vị kg. Giải thích vi 
sao lại làm như vậy? Thực chất các “cân bỏ túi” là dụng cụ gi? 

Qrtì lời 


Lực kế dùng trong trường học để đo.. đơn vị là N. Còn ngoài 

chợ, người ta dùng “cân bỏ túi” để đo.hàng hóa theo đơn vị 


kg nên thang chia độ theo đơn vị.Để chuyển từ N sang kg, người 

ta dựa vào công thức.Như vậy, thực chất cân bỏ túi là 

một.lò xo. 

6. Treo vật ni! vào lực kế thì thấy lực kế chỉ 9N. Hỏi nếu treo các vật có 
khối lượng IĨÌ 2 = 2mj và m 3 = l/3mi thì số chỉ tương ứng của lực kế là 
bao nhiêu? 

rjrả lời 

Lực đàn hồi cùa lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng, vì thế nếu treo vật 

m 2 = 2mi vào lực kế thì lực kế chỉ.N. Còn với vật khối lượng 

m 3 = l/3mi thì sô' chỉ tương ứng của lực kế là.N. 

7. Một người dùng lực kế có GHĐ 40N và ĐCNN 0,5N. Dùng lực kế này 
có thể đo trọng lượng của những vật nào dưới đây? 

a) Vật có khối lượng 4,5 kg. 

b) Vật có khối lượng 3,5 kg. 

c) Vật có khối lượng 0,05 kg. 

d) Vật có khối lượng 0,005 kg. 

Gợi ý: Tính trọng lượng của từng vật rồi so sánh với GHĐ và ĐCNN. 


60 


















ỉ. Một vật A có khối lượng 3kg. Tính khối lượng của vật B biết rằng 
trọng lượng của nó bằng 2/3 trọng lượng của vật A. 

'7rá lời 

Vì trọng lượng tỉ lệ thuận với khối lượng theo công thức. 

nên khối lượng vật B bằng.khối lượng vật A. Vậy khối lượng 

của vật B là.kg. 

). Vì sao người ta không dùng dây cao su đàn hồi đê chế tạo lực kê mà 
lại dùng lò xo? 

<7«í lởi 

Dây cao su tuy đàn hồi tốt nhưng không ổn định, dễ.theo 

nhiệt độ. Còn lò xo làm bằng kim loại nên có tính.cao hơn, 

có thể sử dụng lâu dài. Vì thế người ta....!.'..dây cao su để chế 

tạo lực kế. 

10. Một lực kế có 11 vạch chia, vạch thứ nhất ghi số 0, vạch thứ 11 ghi 
số 10, khoảng cách giữa 2 vạch gần nhất là 0,5N. Hỏi lực kế này có 
GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu? 

'Tlrả tời 

GHĐ là số đo .nhất ghi trên lực kế, còn ĐCNN là khoảng 

cách giữa hai vạch chia.trên bảng chia độ. Vậy GHĐ của 

lực kế là.N, ĐCNN của lực kế là.N. 

11. Khi nói về mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng của một vật, 
một học sinh đã nhận xét như sau: “Trọng lượng của một vật tỉ lệ với 
khối lượng của vật đó nên nếu khối lượng của một vật không đổi thì 
trọng lượng của nó cũng không đổi”. Em có ý kiến gì về nhận xét trên? 


£7 rà lởi 

Trọng lượng của một vật phụ thuộc vào.của vật trên Trái 

Đất, càng lên cao trọng lượng càng.Do đó phát biểu trên 


là., nó chỉ đúng khi đặt vật tại một nơi nhất định 

trên mặt đất. 

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

L. Một vật có khối lượng 500g thì có trọng lượng là: 

A. 500N B. 5N c. 50N D. 0,5N. 

ỉ. Một vật có trọng lượng là 40N thì khối lượng của vật đó là: 

A. 40kg B. 400kg c. 4kg D. 0,4kg. 


61 
















3. Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa? 

A. Trên nhãn của chai nước khoáng có ghi: 330 ml 

B. Trên vỏ hộp Vitamin BI có ghi 100 viên nén 
c. Ớ một số cửa hàng vàng bạc có ghi: vàng 99,99 

D. Trên vỏ chai nước rửa chén, bát có ghi: khối lượng tịnh lOOg 

4. Phát biếu nào sau đây là đúng: 

A. Trọng lực của một vật là 50N 

B. Khối lượng của một vật là 40N 
c. Trọng lượng của một vật là 35N 
D. Trọng lượng của một vật là 35kg. 

5. Câu nào sau đây là đúng: 

A. Lực kế chỉ được dùng để đo trọng lượng của một vật 

B. Lực kế được dùng để đo lực hút của Trái Đất 
c. Lực kế được dùng đế đo độ lớn cùa lực 

D. Cả A và B đúng 

6. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Người ta dùng lực kế để đo trọng lượng của vật 

B. Người ta dùng lực kế để đo khối lượng của vật 

c. Người ta dùng lực kế để vừa đo khối lượng của vật và vừa để đi 
trọng lượng của vật 

D. Người ta dùng lực kể để đo thể tích của vật. 

7. Lực kế là dụng cụ dùng để đo: 

A. Khối lượng c. Cả khối lượng lẫn lực 

B. Lực D. Chỉ đo trọng lượng 

8. Trong các câu sau, câu nào sai? 

Khi sử dụng lực kê cần chú ý: 

A. Phải điều chỉnh số 0 

B. Đặt lực kế theo phương thẳng đứng 
c. Giới hạn đo của lực kế 

D. Độ chia nhỏ nhất của lực kế 

9. Trong các câu sau, câu nào sai? 

A. Mọi vật đều có khối lượng 

B. Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó 

c. Khối lượng của một vật phụ thuộc vào trọng lượng của vật đó 
D. Trọng lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng của vật đó. 


62 



10. Một lò xo xoắn dài thêm 5cm khi treo vật nặng có khối lượng là lkg. 
Nếu dùng lò xo đó làm lực kế thì trên bảng chia độ, hai vạch cách 
nhau 1 cm chỉ thị: 

A.1N B. 2,5N c. 2N D. 5N 

11. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau: 

A. Trọng lượng của một vật là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật đó. 

B. Trọng lượng của một vật luôn luôn tỉ lệ với khối lượng của vật ấy 
c. Khôi lượng của một vật không thay đồi 

D. Trọng lượng của một vật không thay đổi 

12. Khi đi mua, bán những mặt hàng cần phải dùng cân, người ta có thể 
dùng lực kế thay cân vì: 

A. Lực kế dùng để đo khối lượng của vật 

B. Lực kế dùng để đo trọng lượng của vật mà trọng lượng của vật 
luôn luôn bàng khôi lượng của vật 

c. Lực kế dùng để đo trọng lượng của vật, mà trọng lượng của vật tỉ 
lệ thuận với khối lượng của vật 
D. Các câu trả lời trên đều sai 

13. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 

Có thế’ dùng một lò xo xoắn để chế tạo lực kế vì: 

A. Khi có lực tác dụng, lò xo bị biến dạng, xuất hiện lực đàn hồi. 

B. Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với lực tác dụng, 
c. Lực đàn hồi cân bàng với lực tác dụng. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

14. Một lò xo xoắn dài 25cm khi treo vật có trọng lượng là IN; lò xo dài 

26cm khi treo vật nặng có trọng lượng 3N. Dùng lò xo làm lực kế, 

muốn có mỗi độ chia ứng với giá trị IN thì khoảng cách giữa 2 vạch 
chia độ liên tiếp là bao nhiêu? 

A. 0,3cm B. lcm c. 0,5cm D. l,5cm. 

15. Trong phòng thí nghiệm, Xuân, Yến, Trinh móc một vật vào lò xo 
của một lực kế, rồi cầm lực kế sao cho phương của lò xo là phương 
thẳng đứng. Lực kế chỉ 5N. 

Xuân: Vật này có trọng lượng là 5N. 

Yến: lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật là 5N. 

Trinh: Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn là 5N. 

A. Chỉ có Xuân đúng c. Chỉ có Trinh đúng 

B. Chỉ có Yến đúng D. Cả 3 bạn cùng dúng. 


63 




16. Đê đo độ lớn cùa lực băng lực kế, ta phải cầm lực kế sao cho: 

A. Cầm vào vỏ lực kế, sao cho lò xo của lực kê nằm dọc theo phươn 
của lực. 

B. Cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế vuông góc với phươn 
của lực. 

c. Cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế hợp với hướng của lự 
1 góc 60°. 

D. Cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế vuông góc với phươni 
nằm ngang. 

17. Trọng lượng của vật trên Mặt Trăng bằng 1/6 lần so với trọng lượn] 
của vật đó trên Trái Đất. Vậy một người có khối lượng 60kg nếu lê] 
mặt trăng thì sẽ có khối lượng. 

A. 600kg B. 60kg c. 6kg D. lOkg. 

18. Như câu 17, trọng lượng của người đó trên mặt trăng là: 

A. 600N B. 60N c. 100N D. 360N. 

Bài 8: KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG 

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Khối lượng riêng của một chất là gì? Nêu kí hiệu, đơn vị? 

<7rả lởi 

Khối lượng riêng của một chất là.của.chấ 

nào đó. 

Kí hiệu.đơn vị... 

2. Viết công thức tính khối lượng riêng, chú thích, đơn vị. 

í7f« lởi 

Công thức tính khối lượng riêng là: 


Trong đó: 

.: khối lượng (.) 

.: thể tích (.) 

.: khối lượng riêng (.) 

3. Trọng lượng riêng của một chất là gì? Nêu kí hiệu, đơn vị? 


64 














'Irá tời 

Trọng lượng rièng của một chất là .của. 

chất nào đó. 

Kí hiệu ., đơn vị. 

4. Viết công thức tính trọng lượng riêng, chú thích, đơn vị. 

'~7rá lởi 

Công thức tính trọng lượng riêng là: 


Trong đó: 

d: .:.(.) 

P: .(.) 

V: ..) 

5. Nêu mối liên hộ giữa trọng lượng và khối lượng, suy ra mối liên hệ 
giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng? 

Trá lời 

Mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng:. 

Suy ra mối liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng: 


B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Tính khối lượng riêng của một thanh sắt có khối lượng 390 kg, biết 
thể tích của thanh sắt 0,05m 3 . 

CJrả lởi 

Khối lượng riêng của thanh sắt là: 

D = =. 

V 

2. Một hộp sữa ông thọ có khối lượng 379 g vả có thể tích 320 cm 3 . Hãy 
tính khối lượng riêng cúa sữa trong hộp theo đơn vị kg/ m 3 . 


Trá lời 

Đổi: 379 g =.kg 

320 cm 3 =.m 3 . 


Khối lượng riêng của sữa trong hộp là: 

Ta có: D = H 

V 

Suy ra: D = .=. 


65 


















3. Tính khối lượng riêng của thuỷ ngân, biết 2 lít thuỷ ngân có khối 
lượng 27,2kg. 

Q'rả tời 

Đổi: 2 lít =.dm 3 =.m 3 

Khối lượng riêng của thuỷ ngân là: 

D = ."..... =. 

4. Biết 1 kg kem giặt Viso có thể tích 900 cm 3 . Tính khối lượng riêng 
của kem giặt Viso và so sánh với khối lượng riêng của nước. (Biết 
khối lượng riêng của nước là D = 1000 kg/m 3 ) 

Học sinh tự trả lời. 

5. Tính khối lượng của một hòn đá có thể tích 0,8m 3 . Biết đá có khối 
lượng riêng là 2600kg/m 3 . 

Học sinh tự trả lời. 

6. Tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích là 
60 dm 3 . Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m 3 . 

Học sinh tự trả lời. 

7. Tính khối lượng và trọng lượng của 2m 3 gạo. Biết khối lượng riêng 
của gạo là 1200kg/m 3 . 

Học sinh tự trả lời. 

8. Người ta pha 0.5g muối vào nửa lít nước. Cho Dmtóc = 1000 kg/ m 3 . 

a) Tính khôi lượng của nứa lít nước. 

b) Tính khối lượng của nước và muối sau khi pha. 

c) Tính khối lượng riêng của nước muối vừa mới pha (cho thể tích 
nước muối sau khi pha vẫn bằng thể tích nước). 

r 7rá tời 

Đồi: 0,5 lít=.dm 3 =.m 3 . 

0,5g =.kg. 

a) Khối lượng của nửa lít nước là: 

Ta có: D = ™ 

Suy ra: m =.=. 

b) Khối lượng của nước và muối sau khi pha là: 


c) Khối lượng riêng của nước muối vừa mứi pha là: 
D =...=. 















9. Tính khối lượng riêng của nước đường khi ta pha lg đường vào 0,5 lít 
nước. Cho Dnưóc = 1000 kg/ m 3 . 

Học sinh tự trả lời. 

10. Tính thể tích của một khối gồ có khối lượng 200kg, cho D g 6 = 800 kg/ m 3 

r Jrả lời 

Thế tích của khối gỗ có khối lượng 200kg là: 

Ta có: D = Y 

Suy ra: V =.=. 

11. a) Tính thể tích cúa 350kg xăng, cho D xâng = 700 kg/ m 3 . 

b) Nếu dùng một cái thùng có thể tích 0,6 m 3 thì có chứa đủ lượng 
xăng trên không? Vì sao? 

<7rả lởi 

a) Học sinh tự trả lời. 


b) Thùng .lượng xăng trên. Vì thể tích của thùng 

.(0,6 m 3 .) thể tích của lượng xăng trên. 


12. Biết khối lượng riêng của thuỷ ngân là 13600 kg/ m 3 . Hỏi có thể 
dùng chai 1 lít đế' chứa lOkg thuỷ ngân được không? 

Học sinh tự trả lời. 

13. Một hòn gạch “hai lỗ” có khối lượng l,6kg. Hòn gạch có thể tích 
1200cm 3 . Mỗi lỗ có thề tích 192cm 3 . Tính khối lượng riêng và trọng 
lượng riêng của gạch. 

lời 

Đổi:. 

Tổng thể tích cùa hai lỗ của gạch là: 


Khối lượng riêng của gạch là: 

D =.= .’.. 

Trọng lượng riêng của gạch là: 
d = 

14. Một thanh nhôm có khối lượng 900kg. 

a) Tính trọng lượng của thanh nhôm. 

b) Tính thể tích của thanh nhôm, cho dnhôm = 27000 N/ m 3 . 
Học sinh tự trả lời. 


67 














15. Tính thể tích của một bình nước có khối lượng 20kg, cho 
d mrơc = 10000 N/m 3 . 

Học sinh tự trả lời. 

16. Tính khối lượng của 4 lít dầu hoả, cho ddáuhoả = 8000 N/ m 3 . 
lỉọc sinh tự trả lời. 

17. Biết 2 lít dầu hoả có khối lượng l,6kg. 

a) Tính khối lượng riêng của dầu hoả. 

b) Tính thể tích của 5 tấn dầu hoả. 

c) Tính khối lượng, trọng lượrig của bình dầu hoả 7 lít. 


a) Khối lượng riêng của dầu hoả là: 

D = ....=. 

b) Thê’ tích của 5 tấn dầu hoả là: 

Ta có: D =. 

Suy ra: V =.=. 

c) Khối lượng của bình dầu hoả 7 lít là: 

Ta có: D =. 

m =.=. 

Suy ra: p =.=. 

18. Biết 10 lít cát có khối lượng 15kg. 

a) Tính thể tích của 2 tấn cát. 

b) Tính trọng lượng của một đống cát có thể tích 6m 3 . 

Học sinh tự trả lời. 

19. Hãy lập phương án xác định khối lượng riêng của một khối sắt 
bằng: cân, bình chia độ. 

'Irủ tời 


Dùng cân để xác định.của khối sắt. 

Dùng bình chia độ để xác định.của khối sắt. 


Áp dụng công thức đế tính khối lượng riêng của khối sắt:. 

20. Một học sinh muốn xác định khối lượng riêng của một viên bi. Hãy 
lập phương án thực hiện với các dụng cụ sau: một cái cân, một bình 
chia độ. 

Học sinh tự trả lời. 


68 

















21. Trong tay em có một quả cân, một bình chia độ chứa nước và một 
lực kế. Hãy nêu phương án xác định trọng lượng riêng của quả cân. 
Học sinh tự trả lời. 

22. Hãy lập phương án xác định khối lượng riêng của một thanh nhôm 
bằng: lực kế, bình chia độ. 

Học sinh tự trả lời. 

c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Từ công thức tính khối lượng riêng D = ^ ta suy ra công thức tính 
khối lượng từ khối lượng riêng m = D.v 

Một học sinh phát biểu: khi khối lượng của vật càng lớn thì khối 
lượng riêng của nó càng lớn. Nói như vậy có chính xác không? Vì sao? 
Học sinh tự trả lời. 

2. Có ba vật giống hệt nhau về hình dáng và kích thước, chúng được làm 
bằng sắt, nhôm, chì. Hãy sắp xếp khối lượng của các vật theo thứ tự 
tăng dần. Biết D c hì > D SẨt > Dnhõm . 

Học sinh tự trả lời. 

3. Lần lượt bỏ vào bình nước 1 kg sắt và 1 kg chì. Trong trường hợp nào 
nước trong bình dâng lên cao hơn? Giải thích vì sao? 

Học sinh tự trả lời. 

4. Một học sinh viết: lkg/m 3 = 10N/m 3 . 

Viết như vậy có chính xác không? Vì sao? 

Học sinh tự trả lời. 

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Muốn đo khối lượng riêng của một hòn bi thuỷ tinh, ta cần dùng 
những dụng cụ gì. 

A. Chỉ cần một cái cân. 

B. Chỉ cần dùng một lực kế. 

c. Chỉ cần dùng một bình chia độ. 

D. Cần dùng một cái cân và một bình chia độ. 

2. Muốn đo trọng lượng riêng của một vật, ta cần dùng những dụng cụ gì. 

A. Chỉ cần một cái cân. 

B. Chỉ cần dùng một lực kế. 

c. Chỉ cần dùng một bình chia độ. 

D. Cần dùng một lực kế và một bình chia độ. 


69 



3. Một chai nước mắm có thể tích là 540ml và có khối lượng 600g. Khố 
lượng riêng của chai nước mắm là: 

A. 0,9 kg/m 3 c. 1,11 kg/m 3 

B. 900 kg/m 3 D. 1111 kg/m 3 

4. Một chai dầu ăn có thể tích 1 lít và khối lượng 860g. Trọng lượng 
riêng của chai dầu ăn là: 

A. 860 kg/m 3 c. 1162 kg/m 3 

B. 8600 N/m 3 D. 11620 N/m 3 

5. Biết sữa trong hộp có khối lượng tịnh là 400g và có thể tích là 320ml 
Vậy trọng lượng riêng của hộp sữa là: 

A. 1,25 N/m 3 c. 12500 N/m 3 

B. 0,80 N/m 3 D. 1250 N/m 3 

6. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? 

A. Khối lượng của một mét khối gọi là khối lượng riêng. 

B. Khối lượng của một mét khối gọi là khối lượng riêng của chất 

c. Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của 
chất đó. 

D. Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của 
các chất. 

7. Trong các câu sau đây, câu nào sai? 

A. Khôi lượng riêng của một chất là khối lượng của một mét khối 
chất ấy. 

B. Khối lượng riêng của các chất khác nhau thì khác nhau, 
c. Khối lượng riêng của các chất khác nhau thì như nhau. 

D. Khối lượng riêng của một chất xác định không thay đổi. 

8. Trong các nhận xét sau đây, khi so sánh một thìa nhôm và một nồi 
nhôm thì nhận xét nào sai. 

A. Có thể tích khác nhau. 

B. Có khoi lượng khác nhau. 

c. Có khối lượng riêng khác nhau. 

D. Có trọng lượng khác nhau. 

9. Một khối đồng chất có thể tích 300cm 3 nặng 810g. Đó là khối nào 
trong các chất sau: 

A. Nhôm B. Chì C. Sắt D. Đá. 

10. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? 

A. Biết khối lượng riêng cấu tạo nên vật thì có thể tính được khối 
lượng của vật. 


70 



B. Biết khối lượng riêng cấu tạo nên vật thì có thể tính được thể 
tích của vật. 

c. Đo khối lượng riêng của vật ta có thể biết được chất cấu tạo nên vật. 
D. Cả A, B, c đều đúng. 

11. Câu nào đúng: 

A. Trọng lượng riêng của một chất tỉ lệ thuận với trọng lượng của vật. 

B. Trọng lượng riêng của một chất tỉ lệ thuận với khối lượng riêng 
của vật. 

c. Trọng lượng riêng của một chất tỉ lệ nghịch với thể tích của vật. 
D. Cả A, B, c đều đúng. 

12. Muốn đo trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên một vật ta dùng 
những dụng cụ nào? 

A. Một cái cân và một lực kế. 

B. Một lực kế và một bình chia độ. 
c. Một bình chia độ và một cái cân. 

D. Một cái cân, một lực kế và một bình chia độ. 

13. Câu nào đúng trong các câu sau: 

A. Khối lượng riêng của một chất tỉ lệ thuận với khối lượng của vật. 

B. Khối lượng riêng của một chất tỉ lệ nghịch với thể tích của vật ấy. 
c. Cả A, B đều đúng. 

D. Cả A, B đều sai. 

14. Một vật có thể tích V = lOOcm 3 và có khối lượng là 250g. Trọng 
lượng riêng của vật đó là: 

A. 2500 N/m 3 c. 2500 kg/m 3 

B. 0,025 N/cm 3 D. Cả A, Ẹ đều đúng. 

15. Một thỏi sắt và một thỏi nhôm cùng có khối lượng m = 400kg. Tỉ số thể 
tích của thỏi nhôm và thỏi sắt là bao nhiêu. Biết Dsít = 7,8 g/cm 3 , 
Dnhôm = 2,7 g/ cm 3 . 

A. 2,88 B. 0,346 c. 1 D. 1,5. 

16. Cho biết khối lượng riêng của sứ là 2500kg/m 3 thì trọng lượng riêng 
của nó là: 

A. 25000 kg/m 3 c. 2500 N/m 3 

B. 25000 N/m 3 D. 250 N/m 3 

17. Một quả cầu bằng kim loại có thể tích 20cm 3 và có khối lượng là 
178g. Quả cầu đó được làm bằng: 

A. Đồng B. Sắt c. Nhôm D. Chì 


71 



(Biết Dchi = 11300 kg/ m 3 , Dnhôm = 2700 kg/ m 3 , D sát = 7800 kg/ m 3 , 
D đổng = 8900 kg/ m 3 ). 

18. Để xác định khối lượng riêng của các viên sỏi, ba bạn Xuân, Yến, 
Trinh phát biểu trong phòng thí nghiệm: 

Xuân: mình chỉ cần một cái cân là đủ. 

Yến: theo mình, cần một bình chia độ mới đúng. 

Trinh: sai bét, phải cần một cái cân và một bình chia độ mới xác 
định được chứ. 

A. Chỉ có Xuân đúng. c. Chỉ có Trinh đúng. 

B. Chỉ có Yến đúng. D. Cả ba bạn cùng sai. 

19. Cho ba thỏi đồng, nhôm, thuỷ tinh có thể tích bằng nhau. Khối 
lượng của chúng được sắp xếp theo khối lượng giảm dần như sau: 

A. nidồng > ni„hôm > ưtthuy tinh c. m n hôm > ơlđóng - > ơlthuy tinh 

B. mthuỷ tinh ^ ntnhùm ^ ưi d ong D. ưinhôm nithuỷ tinh ^ ơldồng 

Cho biết Dnhôro = 2700 kg/ m 3 , Ddảng = 8900 kg / m 3 , Dthuỷ tình = 2500 kg/ m 3 

20. Quan sát hình vẽ sau, cho biết: 

A. Khối lượng riêng của nước nặng hơn dầu. 

B. Khối lượng riêng của dầu nặng hơn nước. 

c. Khối lượng riêng của nước và dầu nặng bằng nhau. 

D. Chưa đủ yếu tố để xác định. 



21. Câu nào sau đây đúng: 

A. Tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng của một vật bằng với tỉ số 
giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nó. 

B. Tỉ sô' giữa khối lượng và trọng lượng của một vật bằng 1/10 so với 
tỉ số giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nó. 

c. Tỉ số giữa khối lượng và trọng lượng của một vật bằng 10 lần so 
với tỉ số giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nó. 

D. Tất cả cùng sai. 

22. Chọn kết luận sai trong các kết luận sau, khi so sánh ba viên bi sắt, 

chì, nhôm có cùng thế tích: 

A. Bi nhôm có khối lượng nhỏ nhất. 


72 



B. Bi sắt co khối lượng lơn hơn bi nhôm, 
c. Bi chì có khối lượng nhỏ hơn bi sắt. 

D. Bi chì có khối lượng lớn nhất. 

23. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau, khi so sánh ba khôi sắt, 
chì, nhôm có cùng khối lượng: 

A. Khối nhôm có thể tích nhỏ nhất. 

B. Khối sắt có thể tích nhỏ hơn khối chì. 
c. Khối nhôm có thế tích lớn hơn khối sắt. 

D. Khối chì có thể tích lớn nhất. 

Bài 9: MÁY cơ ĐƠN GIẢN 

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Có mấy loại máy cơ đơn giản? Kể tên. 

c7rá lởi 

Có.loại máy cơ đơn giản là:. 

2. Loại máy cơ nào là tốt nhất cho các công việc? 

Qlrá lời 

.tốt nhất cho các công việc, tuỳ vào.thực 

tế mà người ta lựa chọn, sử dụng loại máy cơ thích hợp. 

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp cho con người thực hiện 

công việc.hơn. 

b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là các. 

c) Khi kéo các vật lên theo phương thẳng dứng cần phải dùng một 

lực.trọng lượng của vật. 

2. Trong các vật cho dưới đây, hãy xác định đâu là các máy cơ đơn giản 
và chỉ rõ chúng thuộc loại ròng rọc, mặt phẳng nghiêng hay đòn bẩy? 

- Cái nêm - Cái mở nút chai 

- Đồng hồ - Đinh ốc 

- Máy tính - Cầu thang 


73 










- Đinh vít - Cái xà beng 

- Đài - Cái mở nắp hộp 

- Trục kéo nước - Cái cốc 

- Tấm ván đặt nghiêng - Cái chổi 

3. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 15kg từ dưới giếng lên 
cao, người ta phải dùng lực ít nhất bằng bao nhiêu. Nêu khó khăn 
gặp phải trong cách kéo lực này. 

\Jrả lời 

Khi kéo -các vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng một 

lực.trọng lượng của vật. Vì vậy lực bỏ ra bằng:. 

Khó khăn gặp phải trong cách kéo trực tiếp này là: 

- Nếu vật quá nặng thì. 

- Nếu vị trí đứng kéo không thuận lợi thì. 

4. Trong các công việc sau đây, công việc nào có sử dụng máy cơ đơn 
giản, đó là loại máy cơ nào. 

a) Kéo một gàu nước từ giếng lên cao bằng một sợi dây vắt qua một 
bánh xe. 

b) Nhổ cái đinh bằng búa. 

c) Đẩy cái thùng phuy nặng từ dưới đất lên sàn xe bằng một tấm ván 
nghiêng. 

d) Kéo vật nặng từ trên xe xuống từ từ bằng một tấm ván nghiêng. 
Học sinh tự trả lời. 

5. Người ta thường dùng loại máy cơ nào để làm các việc sau. 

a) Đưa thùng hàng lên ôtô tải. 

b) Đưa xô vữa lên cao. 

c) Kéo thùng nước từ giếng lên. 

Học sinh tự trả lời. 

c. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Các máy cơ đơn giản thường dùng là: 

a) Ròng rọc, máy phát điện, đòn bẩy. 

b) Đòn bẩy, mặt phẳng nghiêng, quạt trần. 

c) Máy cày, ròng rọc, đòn bẩy, mặt phảng nghiêng. 

d) Ròng rọc, đòn bẩy, mặt phảng nghiêng. 


74 







2. Đế kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng 
lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây? 

a) F < 20 N b) F = 20 N 

c) 20 N < F < 200 N d) F = 200 N. 

3. Chọn câu trả lời đúng nhất. 

Khó khăn gặp phải khi kéo trực tiếp vật nặng từ dưới hố sâu lên theo 
phương thảng đứng. 

a) Tư thế đứng kéo không thuận lợi. 

b) Phải tập trung nhiều người. 

c) Dây kéo dễ bị đứt. 

d) Cả a và b. 

4. Để kéo một ống bêtông nặng 200kg lên theo phương thảng đứng, cần phải 
có ít nhất bao nhiêu người? Biết lực kéo trung bình mỗi người là 400N. 

a) Năm người b) Hai người c) Ba người d) Bốn người. 

5. Ba người kéo một vật có khối lượng 120kg lên theo phương thẳng 

đứng, lực kéo ít nhất của mỗi người. 

a) 120 N b) 40 N c) 60 N d) 400 N. 

6. Khi kéo một vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng một lực 
như thế nào? 

a) Lực lớn hơn trọng lượng của vật. 

b) Lực nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

c) Lực lớn hơn hoặc bằng trọng lượng của vật. 

d) Lực nhỏ hơn hoặc bằng tỹtng lượng của vật. 

7. Khi dùng máy cơ đơn giản ta có thể kéo ống bêtông lên cao một cách 
dễ dàng vì. 

a) Tư thế đứng của ta vừng vàng và chắc chắn hơn. 

b) Máy cơ đơn gián tạo ra được lực kéo lớn. 

c) Ta có thể kết hụp được một phần lực của cơ thể. 

d) Lực kéo của ta có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

8. Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản, 
a) Người đứng dưới đất kéo thùng vữa lên cao để xây nhà. 
h) Dùng búa để nhổ đinh. 

c) Lăn bằng tay một thùng phuy nặng trên tấm ván từ mặt đường lên 
sàn xe tải. 

d) Lăn thùng phuy trên mặt đường nằm ngang bằng tay. 


75 



9. Khi kéo trực tiếp ống bê tông lên theo phương thẳng đứng thì gặp 
những khó khăn gì? 

a) Tư thế đứng không vững chắc dễ ngã. 

b) Phải tính đến khả năng chịu lực của dây kéo. 

c) Phải cần nhiều người. 

d) Cả ba câu trên đều đúng. 

10. Hãy chỉ ra trong các trường hợp sau, trường hợp nào không dùng 
máy cơ đơn giản. 

a) Dùng cần kéo nước. 

b) Dùng tay xách xô nước. 

c) Dùng kéo cắt giấy. 

d) Dùng tấm ván đặt nghiêng đưa thùng hàng lên xe tải. 

Bài 10: MẶT PHANG NGHIÊNG 

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Dùng mặt phăng nghiêng có lợi gì? 

tời 

Mặt phăng nghiêng cho ta lợi về ., nghĩa là có thể đưa một 

vật nặng lên. cao với một lực.trọng lượng vật. 

2. Nêu mối liên hệ giữa độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng và lực kéo 
vật. 

£7«ỉ tời 

Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng.thì lực kéo càng. 

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Nêu hai thí dụ sử dụng mặt phăng nghiêng trong thực tế. 

Học sinh tự trả lời. 

2. Người ta dùng hai tấm ván để đưa hàng hoá từ mặt đất lên xe tải. 
Tấm ván này có chiều dài gấp 1,5 lần tấm ván kia. Em hãy cho biết 
dựng tấm ván nào được lợi về lực hơn? Vì sao? 

£7 ru lồi 

Dùng tấm ván .được lợi về lực hơn. Vì mặt phẳng nghiêng 


76 









3. Khi kéo một vật nặng lên sàn xe tải, người ta có thể dùng một trong 
hai tâm ván. Trong đó tấm này dài gấp đôi tấm kia, theo em nên 
dùng tấm nào cho dỗ dàng? 

Học sinh tự trả lời. 

4. Người ta có hai mặt phẳng nghiêng. Một mặt phăng nghiêng dài 8m 
cao l,2m, một mật phẳng nghiêng dài 8m, cao l,6m. Dùng mặt phảng 
nghiêng nào ta sẽ được lợi về lực hơn? Vì sao? 

<7rả tới 

Dùng tấm ván .được lợi về lực hơn. Vì mặt phăng nghiêng 

của tấm ván. 

5. Giải thích tại sao đi lên dốc càng thoai thoải thì dễ đi hơn dốc thẳng 
đứng? 

''ĩrủ lởi 

DỐC thoai thoải có độ nghiêng., nên lực bỏ ra để đi lên 

6. Tại sao khi đi xe đạp lên dốc, người ta thường không đi thẳng mà lại 
đi ngoằn ngoèo từ mép này chéo sang mép kia? 

Học sinh tự trả lời. 

7. Tại sao đường ôtô qua đèo thường là đường ngoằn ngoèo rất dài mà 
không là đứờng thẳng? 

Học sinh tự trả lời. 

8. Hai người cùng kéo một vật lên một độ cao như nhau nhưng bằng hai 
cách khác nhau. Người thứ nhất dùng mặt phảng nghiêng, trong khi 
người thứ hai kéo trực tiếp. Theo em ai là người lợi hơn? 

<7rả lởi 

Hai người đều mất công ., người dùng mặt phảng 

nghiêng lợi về., người kéo trực tiếp lợi về. 

9. Trên thực tế, ngoài cách dùng mặt phảng nghiêng để đưa vật nặng 
lên sàn xe tải, người ta còn dùng nó để đưa vật nặng từ trên sàn xe 
xuống đất. Theo em tác dụng của mặt phăng nghiêng lúc này là gì? 

OVả lởi 

Mặt phảng nghiêng lúc này có tác dụng làm .lực tiếp xuống 

mặt đất của vật nặng, như vậy sẽ giảm nguy hiểm hơn. 


77 











10. Người ta có hai mặt phẳng nghiêng. Một mặt phảng nghiêng dài 6m 
cao l,2m, một mặt phảng nghiêng dài 8m, cao l,6m. 

a) So sánh tỉ lệ chiều dài và chiều cao của mặt phảng nghiêng . 

b) Nếu chiều dài mặt phẳng nghiêng lớn hơn chiều cao của nó bao 
nhiêu thì lực kéo vật lên mặt phảng nghiêng nhỏ hơn trọng lượng 
của vật bấy nhiêu. 

Vậy hãy cho biết dùng mặt phẳng nghiêng nào ta sẽ được lợi về 
lực hơn? Vì sao? 

r 7rả lời 

a) Học sinh tự trả lời. 

b) Mặt phẳng nghiêng được lợi về lực. 

c. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng 
của mặt phẳng nghiêng. 

A. Tăng chiều dài của mặt phăng nghiêng. 

B. Giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng, 
c. Giảm chiều cao kê mặt phảng nghiêng. 

D. Tăng chiều dài mặt phảng nghiêng và đồng thời giảm chiều cao kê 
mặt phảng nghiêng. 

2. Muốn giảm độ nghiêng của mặt phảng nghiêng ta cần. 

A. Giữ nguyên độ cao kê mặt phảng nghiêng tăng chiều dài tấm ván. 

B. Giữ độ cao kê mặt phẳng nghiêng giữ nguyên chiều dài tấm ván. 
c. Cả a và b đều đúng. 

D. Cả a và b đều sai. 

3. Một người dùng lực 50N đủ để kéo vật 100N trên mặt phảng nghiêng. 
Nếu người đó muốn dùng một lực nhỏ hơn 50N để kéo vật đó lên, 
người đó phải: 

A. Làm tăng độ nghiêng mặt phẳng nghiêng. 

B. Tăng độ cao. 

c. Giám độ nghiêng mặt phăng nghiêng. 

D. Giám chiều dài mặt phảng nghiêng. 

4. Mạt phắng nghiêng ít thì lực kéo trên mặt phảng nghiêng đó: 

A. Càng nhó B. Càng lớn 

c. Không thay đổi D. ít nhất bằng trọng lượng vật. 


78 




5. Trong các mặt phăng nghiêng trong hình vẽ, mặt nào có độ nghiêng 



r r ĩrrmtnntmnunnn 77777777777777-777777777777^ 

A. Mặt 1 Mặt 3 B. Mặt 2 c. Mặt 3 Mặt 4 D. Mặt 4 


6. Khi lăn thùng sơn từ dưới đất lên xe, chú công nhân đã dùng thử bốn 
tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Với bốn tấm ván, chú công nhân 
phải dùng các lực F có độ lớn khác nhau. Trường hợp nào chú công 
nhân dùng tấm ván dài nhất? 

A. Fi = 1000 N B. F 2 = 200N c. F 3 = 500N D. F 4 = 800N 

7. Kéo một vật trên mặt phắng nghiêng người ta phải dùng một lực F]. 
Nếu tãng thêm độ nghiêng thì phái dùng lực F 2 

A. F 2 = F, B. F 2 < Fi 


c. F 2 > Fj D. Không so sánh được. 

8. Dùng cùng một tấm ván làm mặt phẳng nghiêng để lần lượt đưa hai 
vật cố khối lượng mi và m 2 lên vị trí A, mi > m 2 . Hãy chỉ ra đáp án 
đúng khi so sánh lực kéo giữa hai trường hợp: 

A. Lực kóo vật m 2 lớn hơn lực kéo vật IĨ1]. 

B. Lực kéo vật m, lớn hơn lực kéo vật m 2 . 
c. Lực kéo hai vật là như nhau. 

D. Không so sánh được. 

9. Đế đưa một thùng sơn lên cao, dùng tấm ván nào ở hình vẽ sau thì 
lực kóo sẽ nhỏ nhất. 

A. Tấm 1. B. Tấm 2. c. Tấm 3. D. Tấm 4. 



79 



Bài 11: ĐÒN BAY 

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Mỗi dòn bẩy có bao nhiêu yếu tố. Kế tên? 


Trá lởi 

Mỗi đòn bẩy có.yếu tố. 

O:... 

Oi:.(Oi là nơi đòn bẩy tiếp xúc với vật) 

• 0 2 :.(0 2 là nơi đòn bẩy tiếp xúc với người) 


2. Dùng đòn bẩy ta được lợi về gì? 

lời 

Nếu 00 2 > OOí thì F 2 < Fi, dùng đòn bẩy này cho ta lợi về 

. nghĩa là có thể dưa một vật nặng lên cao với một 

lực.trọng lượng vật. 

Nếu 00 2 < OOi thì F 2 < Fi, dùng đòn bẩy này cho ta lợi về 

., nghĩa là làm cho vật di chuyến trên đoạn đường ., 

trong khi người di chuyển trên đoạn đường. 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Tìm năm ví dụ về đòn bẩy trong cuộc sống. 

Học sinh tự trả lời. 

2. Trong các công việc dưới đây, công việc nào có ứng dụng của đòn bẩy: 

a) Một người dùng thuổng để xúc đất. 

b) Dùng kéo để cắt giấy. 

c) Dùng chiếc thìa để mở nắp hộp trà. 

Học sinh tự trả lời. 

3. Điều nào sau đây là đúng khi nói về điểm tựa của đòn bẩy: 

a) Mái chèo buộc trên mạn thuyền: 

• Chỗ bủộc mái chèo vào mạn thuyền. 

• Chỗ mái chèo chạm mặt nước. 

• Chỗ tay người cầm mái chèo. 

b) Cái kéo cắt giấy: 

• Chỗ lưỡi kéo cắt vào vật. 


80 












• Chỗ vít văn. 

• Chỗ tay người cầm kéo. 

Học sinh tự trá lời 

4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a) Đòn bây luôn có .và .tác 

dụng vào nó . 

b) Khi khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của người lớn hơn 

khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của vật cần nâng thì 
đòn bẩy này được lợi. 

5. Dùng thìa và đồng xu đều có thế mở được nắp hộp, nhưng dùng vật 
nào thì dễ mcr hơn, vì sao? 

7rá lởi 

Dùng .mớ dễ hơn* vì thìa dài sẽ cho ta khoảng cách từ 

.đến . lớn hơn khoảng cách từ 

.đến. 

6. Dùng kéo cắt một tấm bìa dày. Hãy so sánh hai cách làm sau, cho 
biết cách nào dễ dàng hơn, giải thích tại sao? 

a) Để tấm bìa ngoài mũi kéo. 

b) Để tấm bìa sâu trong mũi kéo. 

7rả tờỉ 

Ta chọn trường hợp .vì tấm bìa càng gần bên trong, tức là 

.càng. 

7. Quan sát những chiếc kéo khác nhau, ta thấy kéo cắt tóc, cắt giấy 
thường có lưỡi kéo dài, tay cầm ngắn. Còn những kéo cắt tôn, cắt sắt 
thì lưỡi kéo ngắn và tay cầm dài. Hãy giải thích vì sao người ta lại 
chế tạo như vậy? 

7rà lờì 

Khi cắt tóc, cắt giấy cần lực.nên chế tạo lưỡi kéo dài 

hơn tay cầm để được lợi về..., tức là với một nhát cắt có 

thể cắt một đường dài. 

Trong khi đó, cắt tôn, cắt sắt cần có một lực cắt .nên 

tay cầm dài hơn lười kéo để lợi về. 

8. Hãy quan sát những quả đấm cửa và giải thích tại sao nó lại nằm xa 
mép cửa. 

Học sinh tự trả lời. 


81 


















9. Hai người cùng khiêng một vật nặng treo ở giữa một cái gậy. Theo 
em lực nâng hai người bỏ ra có bằng nhau không? Vì sao? 

Học sinh tự trả lời. 

c. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Trong các điểm ở hình vẽ, hình nào là điểm tựa? 

A. o 

B. o 

c. o 

D. o 



2. Trong hình vẽ, muốn dùng một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật để 
nâng vật lên, cần tác dụng lực vào đòn bẩy ở: B 


A. Điểm A 

B. Điểm B 
c. Điếm o 

D. Điếm A hoặc B đều được 



3. Đế’ bẩy vật có khối lượng M lên, ta tác dụng lực F vào điểm nào để 
lực kéo nhỏ nhất? 

A. Điểm A 

B. Điếm B 
c. Điểm c 
D. Điểm D 



4. Chọn đáp án dúng. Để nâng vật lên có thế tác dụng vào điểm nào? 

A. Điểm B 

B. Điểm c _ o 

c. Điểm o 
D. Điểm B hoặc c 



B 


5. Để nâng được một vật có khối lượng 15kg lên bằng đòn bẩy thi phải 
tác dụng vào điểm Ạ một lực F là (OA > OB) 

A. F > 150N ^ 

B. F < 150N Bo 

c. F = 150N 
D. F = 300N 


82 



Bài 12: RÒNG RỌC 


A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Ròng rọc là gì? Có mấy loại ròng rọc? Kể tên? 

&rả lời 

Ròng rọc là một .quay quanh., có 

.xung quanh để. 

Có .: ròng rọc., ròng rọc. 

2. Dùng ròng rọc có lợi gì? 

'Irả lời 

Ròng rọc cô định làm thay đồi . 

Ròng rọc động làm thay đồi. 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Nêu vài ví dụ sử dụng ròng rọc trong thực tế. 

Học sinh tự trả lời. 

2 . Dùng một lực F theo phương ngang có thể đưa một vật nặng lên cao- 
theo phương thẳng đứng không? Nếu có thế thì dùng loại máy cơ nào, 
vẽ hình mô tả cách làm đó. 

Trá lời 

.thực hiện được, máy cơ đã dùng là . 

3. Hãy thiết kế một hệ thống chuông mà chỉ gồm một ròng rọc và một 
đòn bẩy. 

Vẽ sơ đồ hệ thống chuông của em. 

Học sinh tự trả lời. 

c. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ 
lớn và hướng của lực. 

A. Ròng rọc cố định B. Ròng rọc động 

c. Mặt phăng nghiêng D. Đòn bẩy. 

2. Trong các câu sau đây, câu nào là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc. 
A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực. 


83 














B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. 
c Ròng rọc động có tác dụng làm thay đối độ lớn của lực. 

D Ròng rọc động có tác dụng làm thay đối hướng cứa lực. 

3. Trong các câu sau đây, câu nào không đúng. 

A. Ròng rọc cô định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực. 

B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đối độ lớn của lực. 
c. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực. 

D. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hướng của lực. 

4. Ròng rọc động có tác dụng: 

A. Làm lực kéo vật lên lớn hơn trọng lượng vật. 

B. Làm lực kéo vật lên bằng trọng lượng vật. 

c. Lằm thay đổi hướng của lực và tăng độ lớn của vật. 

D. Làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng vật. 

5. Chọn câu trả lời đúng. Tác dụng của ròng rọc động 

A. Làm tăng lực kéo. 

B. Làm lực kéo vật nhỏ hơn trọng lượng của vật. 

c. Làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp. 

D. Cả a và c đều đúng. 

6. Ròng rọc cố định có tác dụng: 

A. Làm thay đổi hướng của lực kéo. 

B. Làm giảm độ lớn của lực kéo. 
c. Làm giảm đoạn đường kéo vật. 

D. Cả ba tác dụng trên. 

7. Cách làm nào sau đây không làm giảm độ nghiêng của mặt phảng 
nghiêng. 

A. Tăng chiều dài và giữ nguyên độ cao. 

B. Giảm chiều dài và giữ nguyên độ cao. 
c. Tàng chiều cao và giữ nguyên chiều dài. 

D. Tàng chiều dài và đồng thời giảm chiều cao kê mặt phảng nghiêng. 

8. Cách nào trong những cách dưới đây làm giảm độ nghiêng của mặt 
phảng nghiêng. 

A. Giảm chiều dài mặt phảng nghiêng . 

B. Tăng chiều dài mặt phăng nghiêng. 

c. Giảm chiều cao kê mặt phảng nghiêng. 

D. Vừa giảm độ cao vừa tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng. 



Ô CHỮ Cơ HỌC 



1. Đơn vị đo chiều dài. 

2. Một vật đứng yên khi chịu.của hai lực cân bằng. 

3. Khi sử dụng cân Rôbécvan, phải chờ cho cân ... thì mới đọc giá 
trị các quả cân. 

4. Một dụng cụ dùng để đo khối lượng. 

5. Mỗi lực có.và chiều xác định. 

6. Công dụng của lực kế. 

7. Dùng mặt phảng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo .... 
trọng lượng của vật. 

8. Máy cơ đơn giản, gồm một thanh cứng có thể quay quanh điểm 
tựa. 

9. Dụng cụ giúp làm đổi hướng của lực. 

10. Sự thay đổi kích thước và hình dạng của các vật rắn khi chịu 
tác dụng của các lực. 

11. Độ biến dạng giảm thì lực đàn hồi. 

12. Đơn vị đo lực. 

Hàng dọc ô đậm: 

Từ thời cổ, con người đã rất sớm biết đến loại dụng cụ này và ứng 
dụng chúng vào cuộc sống. 


85 







TỔNG KẾT CHƯƠNG I 


1. Trước khi đo độ dài một vật, ta cần ước lượng độ dài của vật để: 

A. Tìm cách đo thích hợp. 

B. Chọn dụng cụ đo thích hợp. 
c. Kiểm tra kết quả sau khi đo. 

D. Thực hiện cả ba công việc trên. 

2. Một chai nửa lít có chứa một chất lỏng ước chừng nửa chai. Để đo thể 
tích chất lỏng trên ta nên chọn bình chia dộ nào trong các bình 
sau đây? 

A. Bình 200cc có vạch chia tới 2cc. 

B. Bình 200cc có vạch chia tới 5cc. 
c. Bình 250cc có vạch chia tới 5cc. 

D. Bình 500cc có vạch chia tới 5cc. 

3. Đế đo thế tích của một vật rắn không thấm nước bằng bình tràn, 
người ta thả chìm vật đó vào bình tràn đầy nước, khi đó thể tích 
của vật bằng: 

A. Thê tích của phần chất lỏng dâng lên. 

B. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra. 

c. Thể tích của phần chất lỏng dâng lên và tràn ra. 

D. Thể tích của phần chất lỏng còn lại trong bình. 

4. Với một cân Rôbecvan và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng nhỏ nhất ghi trên cân. 

B. Giới hạn đo của cân là khối lượng lớn nhất ghi trên cân. 

c. Độ chia nhỏ nhất cúa cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất. 

D. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân lớn nhất. 

5. Đặt một lò xo trên nền nhà và sát tường. Lấy tay ép lò xo vào tường, 
lò xo bị biến dạng. Lực nào sau đây gây ra sự biến dạng của lò xo? 

A. Lực của tay. 

B. Lực của tường. 

c. Lực của tay và lực của tường. 

D. Lực của tay, tường và Trái đất. 

6. Đặt viên gạch lên nền nhà, viên gạch đứng yên. Viên gạch đứng yên 
vì lý do nào sau đây? 

A. Không chịu tác dụng của lực nào. 



B. Chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực 
hút của Trái đất. 

c. Chịu tác dụng của lực cản của nền nhà lớn hơn trọng lượng của vật. 

D. Chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lượng của vật và lực 
cản của nền nhà. 

7. Câu nói "chì nặng hơn sắt” phải được hiểu như thế nào? 

A. Trọng lượng chì lớn hơn trọng lượng sắt. 

B. Khối lượng chì lớn hơn khối lượng sắt. 

C. Trọng lượng và khối lượng chì lớn hơn trọng lượng, khối lượng sắt. 

D. Trọng lượng riêng của chì lớn hơn trọng lượng riêng của sắt. 

8. Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi nào? 

A. Bất cứ lúc nào. 

B. Khi có lực tác dụng vào lò xo. 

C. Khi lò xo biến dạng. 

D. Khi lò xo chuyến động. 

9. Treo một vật vào lực kế, nhận xét nào sau đây đúng? 

A. Lực mà lò xo lực kế tác dụng vào vật là lực đàn hồi. 

B. Lực mà vật tác dụng vào lò xo là trọng lượng vật. 

c. Lực mà vật tác dụng vào lò xo và lực mà lò xo tác dụng vào vật là 
hai lực cân băng. 

D. Nhận xét A, B, c đều đúng. 

10. Nhận xét nào sau đáy sai? 

A. Khối lượng của một vật chi lượng chất tạo nên vật đó. 

B. Khối lượng của một vật không thay đổi theo vị trí đặt vật. 

c. Vì p = lOm nên khối lượng và trọng lượng của vật không thay đổi 
theo vị trí đặt vật. 

D. Biết khối lượng của một vật ta có thể suy ra trọng lượng của vật 
đó. 

11. Bộ dụng cụ nào sau đây có thể dùng đế’ xác định khối lượng riêng 
của một vật không thấm nước có hình dạng bất kì? 

A. Bình chia độ, cán. 

B. Bình chia độ, bình tràn, cân. 

c. Bình chia độ, bình tràn, bình chứa, cân. 

D. Tất cả các bộ dụng cụ trên. 


87 



12. Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản? 

A. Nhố đinh bằng kìm. 

B. Đẩy vật trên tấm ván nằm ngang, 
c. Quét rác bằng chổi cán dài. 

D. Đứng dưới đất kéo thùng vữa lên tầng cao. 

13. Để làm giảm độ nghiêng của mặt phảng nghiêng, ta có thể: 

A. Tăng độ cao kê mặt phảng nghiêng và tăng chiều dài mặt phảng 
nghiêng. 

B. Giảm độ cao kê mặt phẳng nghiêng và giảm chiều dài mặt phảng 
nghiêng. 

c. Tăng độ cao kê mặt phẳng nghiêng và giảm chiều dài của mặl 
phảng nghiêng. 

D. Giảm độ cao kê mặt phảng nghiêng và tăng chiều dài của mặt 
phẳng nghiêng. 

14. Máy cơ đơn giản nào sau đây chỉ có tác dụng làm đổi hướng của lực 
tác dụng? 

A. Ròng rọc cố định B. Ròng rọc di động 

c. Đòn bẩy D. Mặt phảng nghiêng. 

15. Kết quả đo chiều dài và chiều rộng của một tờ giấy được ghi là 29,5 cm 
và 21,2 cm. Thước đo đã dùng có độ chia nhỏ nhất là bao nhiêu? 

A. 0,lcm B. Q,2cm c. 0,5cm D. o.lmrn 

16. Phát biểu nào sau đây đúng. 

A. Một vật không chuyển động chỉ khi chịu tác dụng của hai lực cân 
bằng. 

B. Một vật đứng yên thì vật đó chịu tác dụng của hai lực cân bằng, 
c. Hai lực cân bằng có cùng phương, ngược chiều và mạnh như nhau. 
D. Hai lực cân bằng có thể đặt vào hai vật khác nhau. 

17. Hai cuốn sách A, B đặt chồng lên nhau ở trên mặt bàn c. Vật nào 
chịu tác dụng của hai lực cân bằng. 

A. Cuốn sách A 

B. Cuốn sách B 

c. Bàn c 

D. Cả 3 vật nêu trên. 




ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

A/PHẦN TRẮC NGHIỆM 

/. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Câu nào đúng khi nói về giới hạn đo (GHĐ) của thước? 

A. GHĐ của thước ià độ dài lớn nhất có thể đo được bằng thước đó. 

B. GHĐ cùa thước là độ dài của thước. 

c. GHĐ của thước là khoảng cách lớn nhất giữa hai vạch chia trên 
thước. 

D. GHĐ cúa thước là độ dài bé nhất có thể đo được bằng thước đó. 
Câu 2: Một bạn dùng thước có độ chia nhỏ nhất là ldm để đo chiều rộng 
của lớp học. Trong các cách ghi kết quả sau, cách nào ghi đúng? 

A. 50dm B. 500cm c. 5000mm D. 5m 

Câu 3: Kéo một vật có khối lượng lOOg lên cao băng mặt phảng nghiêng 
thì lực kéo đó: 

A. Nhỏ hơn hoặc bằng IN B. Lớn hơn lOOg 

C. Nhỏ hơn lOOg D. Nhỏ hơn IN 

Câu 4: Một vật có khối lượng 500kg và thể tích 5m 3 . Khối lượng riêng 

của vật đó là: 

A. 100kg/m 3 B. 500 kg/m 3 

c. 2500 kg/m 3 D. 1000 kg/m 3 

Câu 5: Muốn đo khối lượng riêng của một hòn bi thủy tinh ta cần dùng 
những dụng cụ gì? 

A. Chỉ cần một cái cân 

B. Chỉ cần một lực kế 

C. Chỉ cần một bình chia độ 

D. Cần một cái cân và một bình chia độ 

Câu 6: Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì: 

A. Quả bóng bị biến đổi chuyển động 

B. Quả bóng bị biến dạng. 

c. Quả bóng không bị biến dạng. 

D. Quả bóng vừa bị biến dạng, vừa bị biến đổi chuyến động. 



II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau 

Câu 1: Trọng lực là . Trọng lực có phương . và c<: 

chiều. 

Trọng lượng là. 

Câu 2: Vật có trọng lượng là 520N thì có khối lượng là. 

Vật có khối lượng là 0,03 tấn thì có trọng lượng là. 

Câu 3: 

a) Một vật có khối lượng là 1 kg thì có trọng lượng là:. 

b) Một vật có trọng lượng là 200N thì có khối lượng là:. 


c) .của dầu là 8000N/m 3 . 

d) .của đồng là 8900kg/m 3 . 


B/ BÀI TẬP Tự LUẬN 

Bài 1: Một khối nhôm có thể tích 200dm 3 . Tính khối lượng và trọng 
lượng của nhôm. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m 3 . 

Bài 2: Nói “Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m 3 ”, diều đó có ý nghĩa 
gì? 


90 















Chương II: NHIỆT HỌC 

Bài 13: Sự NỞ vì NHIỆT CỦA CHAT RAN 

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Chất rắn nở vì nhiệt như thế nào? Cho ví dụ? 

Í7 'rả lời 

Các chất rắn.khi nóng lên, 

Các chất rắn.khi lạnh đi. 

Ví' dụ: Thế tích quả cầu sẽ . khi nó bị nung nóng 

lên. Thế tích.sẽ giảm khi nó bị. 

2. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn? Cho ví dụ? 

C7 'rả lởi 

Các chất rắn khác nhau thì.khác nhau 

Ví dụ: Sự dãn nở vì nhiệt của nhôm . so với đồng, sự 

dãn nở vì nhiệt của đồng.so với sắt. 

3. Khi nhiệt độ tăng thì thể tích, khối lượng, khối lượng riêng thay đổi 
như thế nào? 

<7 rả lởi 

Khi nhiệt độ .. vật sẽ bị nở ra tức là thể tích của nó 

.nên khối lượng riêng.. nhưng khối lượng 


B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Tại sao các tấm tôn lợp nhà lại có dạng lượn sóng mà không phải 
dạng phảng? 

OV« lời 

Khi thời tiết ., tôn có dạng lượn sóng sẽ . dễ 

hơn. Nếu tôn có dạng.sẽ làm cho nó bị vênh. 

2. Tại sao khi ráp đường ray tàu hỏa người ta thường đặt hai đầu thanh 
ray cách nhau chừng vài centimet? 


91 


















£7i rả lối 


Vào những ngày trời nắng, nhiệt độ .. các thanh raj 

.không bị đội lên nhau làm.đường ray. 


3. Quan sát người thợ rèn khi lắp cái khâu sắt vào cái liềm bằng gỗ, đầi 
tiên họ nung cái khâú sắt cho nó nóng lên sau khi lắp vào thì lại 
nhúng vào nước nguội. Hãy giải thích vì sao? 

r Jrả lời 

Thông thường khâu sắt . hơn cán gỗ, muốn tra cán vào thì 


cần làm cho khâu.hơn cán, sau đó nhúng vào nước nguội để 

làm cho khâu.và vừa cán. 


4. Tại sao các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời 
thay đổi? 

CTirỏ lời 

Bê tông (là xi măng trộn với nước và cát, sỏi) có độ dãn nở . 

thép. Nhờ đó mà các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi 
.ngoài trời thay đổi. 

5. Một quả cầu kim loại có thể bỏ vừa lọt qua cái vòng bằng kim loại. 

a) Khi hơ nóng quả cầu thì không thể bỏ lọt qua vòng. Giải thích vì 
sao? 

b) Bỏ quả cầu vào trong nước lạnh một lúc, khi bỏ thì thấy nó lại lọt 
qua vòng kim loại. Giải thích vì sao? 

£7r« lời 

a) Khi .... quả cầu . thể tích của nó . nên 

.vòng kim loại. 

b) Khi bỏ vào nước lạnh thì quả cầu.nên.vòng kim 

loại. 

6. Tại sao cốc thủy tinh dày lại dễ vỡ vì nước nóng hơn cốc thủy tinh 
mỏng? 

(7 rà lới 

Khi rót nước nóng vào ly thủy tinh dày. tăng lên đột ngột 

làm thủy tinh.đột ngột không đều, kết quả là thủy tinh bị nứt. 

7. Một lọ thủy tinh được đậy kín bằng nút thủy tinh. Khi nút bị kẹt, 
người ta thường nung nóng cổ lọ có thể lấy cái nút ra dễ dàng. Em 
hãy giải thích nguyên tắc của cách làm trên. 


92 



















1rá lời 

Khi . cổ lọ, do nhiệt độ . nên cổ lọ ., nút 

thủy tinh chưa kịp.hoặc .ít, nên ta 

lấy nút lọ ra . 

2 . BÀI TẬP ÁP DỰNG 

L. Khi đốt nóng các thanh vật liệu có chiều dài khác nhau từ 0°c đến 
50°c thì chiều dài biến thiên theo bảng dưới đây: 


Vật liệu 

Chiều dài ở 0°c (m) 

Chiều dài ở 50° (m) 

Sắt 

10 

10,006 

Đồng 

15 

15,0127 

Thủy tinh thường 

1 

1,00045 

Thạch anh 

2 

2,00005 


Vật liệu nào nở vì nhiệt nhiều nhất, ít nhất? 

c7 rả lời 

Khi nhiệt độ tàng từ 0°c đến 50°c thì: 

lm sắt tăng thêm 0,006/10 m = 0,0006 m = 0,6mm. 

Im đồng tăng thêm.m =.m =.mm. 

Im thúy tinh tăng thêm.m =.mm. 

Im thạch anh tăng thêm.m...m =.mm. 

Vậy . nở vì nhiệt nhiều nhất và . 

nở vì nhiệt ít nhất. 

ỉ. Tại sao tháp Ép-phen về mùa hè lại cao hơn một chút so với chiều 
cao của tháp vào mùa đông? 

<1,rả lời 

Vào . nhiệt độ lên cao nên kim loại . Vì 

vậy mà chiều cao của tháp.một chút. 

Ngược lại vào ., nhiệt độ hạ thấp nên kim loại 

.Vì vậy mà chiều cao của tháp.một chút. 

ỉ. Tại sao thầy thuốc khuyên không nên ăn những thức ăn quá nóng 
hay quá lạnh dễ bị hư răng? 


93 


























'7rả lời 


Vì các bộ phận khác nhau của răng có độ dãn nở vì nhiệt. 

khi răng bị . hoặc bị . đột ngột do thức ăn qui 

..hoặc quá .sẽ sinh ra những chỗ cãng làm răni 

rạn nứt men răng 

4. Tại sao pittông và xilanh trong động cơ nhiệt phải làm bằng nhữni 
chất có sự dãn nở vì nhiệt giống nhau? 

£7ir« lời 

Vì trong quá trình làm việc ở nhiệt độ cao pittông và xilanh dãn ni 

., thì pittông không bị kẹt trong.hoặc xilanl 

không rộng quá so với. 

5. Dựa vào bảng ghi nhiệt độ nở dài tính ra milimet của các thanh dà 
1 mét, làm bằng các chất khác nhau, khi nhiệt độ tăng thêm l°c đ< 
trả lời các câu hỏi sau: 


Thủy tinh 
chịu lửa 

Thủy tinh 
thường 

Hợp kim 
Platinit 

Sắt 

Nhôm 

Đồng 

3 

8 đến 9 

9 

12 

22 

29 


a) Người ta dùng dây dẫn điện bằng chất nào trong các chất sau đây 
xuyên qua cổ bóng đèn điện làm bằng thủy tinh thường để chố hài 
luôn luôn được kín? 

A. Sắt B. Đồng c. Hợp kim Platinit D. Nhôm 

b) Tại sao đổ nước nóng vào cốc bằng thủy tinh chịu lửa thì cốc khônị 
bị vỡ còn đổ vào cốc thủy tinh thường thì cốc dễ bị vỡ? 

C7rả lởi 

a) Dùng dây.vì nó có sự nở dài gần bằng thủy tinl 

thường nên chỗ hàn luôn được kín. 

b) Thủy tinh chịu lửa nở vì nhiệt.hơn thủỵ tinh thường nên cốc S( 

không bị vỡ khi gặp nóng. 

6. Có một lời khuyên như sau: muốn rót nước sôi vào một cốc thủy tinh 
nên rót một ít vào đáy cốc và lắc lên một lát, sau đó mới từ từ rói 
nước sôi vào. Em hãy giải thích vì sao? 

OVả tời 

Khi rót một ít nước sôi vào đáy cốc và lắc lên cốc sẽ .đềi 

đặn ở mọi nơi. Sau đó khi ta từ từ rót thêm nước sôi vào, cốc lạ: 
...từ từ ở mọi nơi, vì thế cốc không bị. 


94 

















7. Bóng đèn dây tóc đang cháy sáng, nếu bị nước mưa hắt vào thì bị vỡ 
ngay. Hãy giải thích vì sao? 

r 7rà tờì 

Bóng đòn điện đang cháy sáng thì rất . vô ý sờ tay vào có 

thể bị . Thủy tinh dùng làm bóng đèn đã nơ ra rất nhiều, 

chồ bị nước iạnh bắn vào thì đột ngột . làm bóng đèn bị 


D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Khi đun nhiệt độ từ 30°c xuống 5°c, thanh đồng sẽ: 

A. Thanh đồng sẽ co lại 

B. Thanh đồng sẽ dãn nở ra. 

c. Thanh đồng sẽ giảm thể tích. 

D. Cả a và c đúng. 

3. Chọn kết luận không đúng trong các kết luận dưới đây: 

A. Chất rắn tăng thể tích khi nhiệt độ thay đổi. 

B. Chất rắn giảm thể tích khi nhiệt độ lạnh đi. 
c. Chất rắn co dãn theo nhiệt độ. 

D. Mỗi chất rắn có một giới hạn nở vì nhiệt nhất định 

3. Khi đun nhiệt độ từ 2°C lên 25°C, thanh nhôm sẽ: 

A. Tăng khối lượng B. Giảm khối lượng 

c. Tăng thề tích D. Cả a và c đúng. 

4. Đường kính của quả cầu kim loại sẽ thay đổi như thế nào khi nhiệt 
độ thay đổi? Chọn câu trả lời đứng nhất. 

A. Tàng lên B. Giảm đi 

c. Không thay đổi D. Tăng lên hoặc giảm đi. 

5. Cầc nha sĩ khuyên không nên ăn thức ăn quá nóng. Vì sao? 

A. Vì răng dễ bị sâu B. Vì răng dễ bị rụng 

C. Vì răng dễ bị vỡ D. Vì men răng dễ bị rạn nứt 

6. Tại sao khi lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải đun nóng khâu 
rồi mới tra vào? 

A. Vì chu vi khâu lớn hơn chu vi cán dao 

B. Vì chu vi khâu nhỏ hơn cán dao 
c. Vì khâu co giãn vì nhiệt 

D. Vì một lý do khác. 


95 







7. Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật rán tăng vì: 

A. Khối lượng của vật tăng 

B. Thể tích cúa vật tăng 
c. Thể tích cúa vật giảm 

D. Khối lượng của vật tăng đồng thời thể tích của vật giảm. 

8. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một vật rắn? 

A. Trọng lượng của vật tăng 

B. Trọng lượng riêng của vật tăng 
c. Trọng lượng riêng của vật giảm 

D. Cả ba hiện tượng trên đều không xảy ra. 

9. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một vật rắn? 

A. Khối lượng của vật tăng 

B. Khối lượng của vật giảm 

c. Khối lượng riêng của vật tăng 
D. Khối lượng riêng của vật giảm. 

10. Trong các cách sắp xếp các chất rắn nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau 
đây cách nào đúng? 

A. Nhôm, đồng, sắt B. sắt, đồng, nhôm 

c. Sắt, nhôm, đồng D. Đồng, nhôm, sắt. 

11. Phát biếu nào sau đáy là chính xác: 

A. Để lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải đun nóng cán dao 
rồi mới tra khâu (lao vào cán 

B. Hai quả cầu bằng kim loại có cùng đường kính thì khi đun nóng 
chúng sẽ nở ra như nhau 

c. Khi nung nóng một vật răn thì thể tích của vật tăng 

D. Khi nung nóng một vật rắn thì khôi lượng và thế tích đều tăng 

12. Một chồng ly xếp chồng lên nhau lâu ngày sẽ bị dính chật lại đế 
tách chúng ra người ta thường dùng biện pháp nào sau: 

A. Đố nước nóng vào li trong cùng 

B. Hơ nóng li ngoài cùng 

c. Bỏ cả chồng li vào nước lạnh 
D. Bò cả chồng li vào nước nóng 

13. Tại sau khi đặt đường ray xe lửa người ta phải đế một khe hở ở chỗ 
tiếp giáp giữa hai thanh ray? 


96 



A. Vì không thể hàn hai thanh ray được 

B. Vì để lắp các thanh ray dễ dàng hơn 

c. Vì khi nhiệt độ tăng, thanh ray có chỗ đô dài ra 
D. Vì chiều dài của thanh ray không đù 

14. Tại sau khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng? 
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. 

A. Vì khối lượng của vật tăng 

B. Vì thế tích của vật tàng 

c. Vì khối lượng của vật không thay đổi còn thể tích của vật thay đổi 
D. Vi khối lượng của vật không thay đổi còn thê tích của vật giảm 

15. Hãy chọn các câu đúng nhất trong các câu sau: 

A. Nhôm là kim loại có độ dãn nở vì nhiệt thấp nhất 

B. Độ dân nở vì nhiệt của đồng nhiều hơn độ dãn nở vì nhiệt của 
sắt nhưng ít hơn độ dãn nở vì nhiệt của nhôm 

c. Tất cả kim loại đều dãn nở vì nhiệt như nhau 

D. Kim loại không có sự dãn nở vì nhiệt khi nhiệt độ tăng hoặc giảm 

16. Tại sao khi lợp nhà bằng tôn, người ta chi đóng đinh một đầu còn 
đầu kia đế tự do? 

A. Để tiết kiệm đinh. 

B. Đê tôn không bị thủng nhiều lỗ. 
c. Để tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

17. Khi mở một lọ thủy tinh có nút thủy tinh bị kẹt, ta phải dùng cách 
nào sau đây? 

A. Hơ nóng nút. 

B. Hơ nóng cổ lọ. 

c. Hơ nóng cả nút và cổ lọ. 

D. Hơ nóng đáy lọ. 

18. Trường hợp nào sau đây không phải là sự nở vì nhiệt của chất rắn: 

A. Tháp EiíTel cao thêm lOcm vào mùa hạ. 

B. Khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh mỏng, cốc bị vỡ. 
c. Cửa gỗ khó đóng sát lại vào mùa mưa. 

D. Đáy nồi nhôm nấu nướng lâu ngày bị võng xuống. 


97 



Bài 14: Sự NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHAT LỎNG 

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Chất lỏng nở vì nhiệt như thế nào? 

Qrả tời 

Chất lỏng nở ra khi... 

Chất lỏng co lại khi. 

2. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất lỏng? Cho ví dụ? 

'Trá tời 

Các chất lỏng.thì.khác nhau. 

Ví dụ: Trong các chất rượu, dầu, nước thì.dãn nở vì nhiệl 

ít nhất,.dãn nở vì nhiệt nhiều nhất. 

3. So sánh sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất rắn? 

'~7rủ tời 

Chất lỏng nở vì nhiệt.chất rắn. 

4. Sự nở vì nhiệt của nước có gì đặc biệt? 

<7 rả tời 

Đối với nước khi nhiệt độ tăng từ 0°c đến 4°c thì ., chú 

không . Chỉ khi tăng nhiệt độ từ 4°c trở lên thì nước mới 


B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Hiện tượng nào xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? 

7rò lời 

Thể tích của chất lỏng., còn khối lượng và trọng lượng. 

2. Hãy giải thích những điều sau đây: 

a) Tại sao khi đun nước không nên đổ nước thật đầy ấm? 

b) Tại sao người ta không dóng chai nước ngọt thật đầy? 

Qrả lời 

Nước nở vì nhiệt.ấm, nước sẽ.nếu nó gần đầy ấm 

Khi.cao, nước ngọt.có thể làm....í. 

3. Tại sao ở các bình chia độ thường có ghi 20°c? Con số này có ý nghĩa gì? 




















r ~ĩrả lởi 

Con số đó cho biết bình chỉ . nếu chất lỏng đem đo có 

.đúng 20°c 

4. Khi đun nóng, ta đố nước đầy ấm, nước vẫn không tràn ra ngoài vì 
bình và nước đều nnr ra. Câu nói trên đúng hay sai? 

c7rả lởi 

Sai, vì chất lỏng dãn nở vì nhiệt . chất rắn nên khi đun 

nước nở ra . độ dãn nở của ấm, do đó nuớc . 

ra ngoài. * 

5. Có hai bình thủy tinh tiết diện giống nhau đựng cùng một lượng chất 
lỏng, một bình đựng rượu, một bình đựng nước. Hỏi nếu đun cả hai 
bình trên lên cùng một nhiệt độ, thì độ dâng của các chất lỏng có 
bằng nhau không? 

C7«ỉ lởi 

Không bằng nhau. Do rượu dãn nở vì nhiệt.nước nên khi 

đun lên cùng một . thì mực rượu trong bình chứa nó sẽ 

dâng.mực nuớc. 

6. Khi tàng nhiệt độ, hiện tượng gì xảy ra nếu cắm hai ống có tiết diện 
khác nhau vào hai bình có dung tích bàng nhau và đựng cùng một 
lượng chất lỏng? 

'éTrả lời 

Khi cắm hai ống có tiết diỊn khác nhau vào hai bình có dung tích bằng 

nhau và đựng cùng một lượng chất lỏng, thì khi tăng.:. của hai 

bình lên như nhau, mực chất lỏng trong hai ống dâng lên. 

c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Em hãy ghi các giá trị nhiệt độ sau đây vào các hình cho phù hợp: 

10 °c, 15°c, 20°c, 25°c. 



A B c D 


Học sinh tự trả lời 


99 














2. Qua thí nghiệm sau, em rút ra kết luận gì? 



lời 

Khi tăng hoặc giảm .. khối lượng chất lỏng 


3. Cắm một ống thúy tinh nhỏ xuyên qua nút cao su của một bình cầu 
chứa nước. Tại sao mực nước trong ống thủy tinh lúc đầu hạ xuống 
một ít, rồi sau đó mới dâng lên? 

<7m lời 

Lúc đầu . nóng lên và . trước, nên mực nước hạ 

xuống. Sau đó .mới nóng lên.và dâng lên. 

4. Một học sinh đổ đầy nước vào một chai thủy tinh rồi bỏ vào ngăn đá 
tủ lạnh, có nên làm như vậy không, tại sao? 

'Tirả tời 

Không nên, vì nước có tính chất đặc biệt, khi đông thành đá (thể 

rắn) có thể tích .; thể tích của chính nó khi ở thể . 

Như vậy, khi đông thành đá, có thể chai thủy tinh sẽ bị. 

5. Các loại ấm đun nước bằng điện có bộ phận đun nóng đặt ớ phía dưới 
sát đáy ấm. Hây giải thích tại sao? 

Tffí tài 

Bộ phận đun nóng lắp ở gần sát đáy ấm, lượng nước ở gần nó nóng 

lên, nở ra và khối lượng riêng của nó ., trọng lượng riêng 

Cũng . sẽ nổi lên cao. Lượng nước ở phía trên có trọng 

lượng riêng lớn hơn sẽ . dưới và bị đun nóng lên. Như vậy 

sự luân chuyển liên tục nước nóng hơn thì .. nước nguội 

hơn thì.làm cho nước trong ấm sôi đều. 

6. Ngâm một chai đựng nước nóng vào một chậu nước lạnh, một lúc sau 
lấy chai ra. Khi nhúng tay vào chậu nước thấy phần nước ở. trên 
nóng, phần nước ở dưới nguội hơn. Hãy giải thích tại sao? 


100 

















<7 rả lởi 


Trong chậu: phần nước ở gần chai., trọng lượng riêng của nó 

.và nó . phía mặt nước. Phần nước ở xa chai vẫn 

., trọng lượng riêng của nó.của nước nóng, nó 

. Sau một thời gian nước nóng tập trung ở ., nước 

nguội tập trung ở. 

7. Qua bảng thống kê sau đây, em có thể kết luận điều gì? 


4 


Chất.nở vì nhiệt nhiều hơn chất.,... 

8. Một bình đun nước có thể tích 200 lít ở 20°c. Khi nhiệt độ tăng từ 
20°c đến 80°c thì một lít nước nở thêm 27 cm 3 . Hãy tính thể tích của 
nước trong bình khi nhiệt độ lên đến 80°c. 

7«í lởi 

200 lít nước nở thêm:. X 27 =.(cm 3 ) 

=.(lít) 

Thể tích nước trong bình ở 80°C: 200 +.=.(lít). 

9. Một bình thủy tinh có dung tích là 2000 cm 3 ỏ 20°c và 2000,2 cm 3 ở 
50°c. Biết rằng 1000 cm 3 nước ở 20°c sẽ thành 1010,2 cm 3 ở 50°c. 
Lúc đầu bình thủy tinh chứa đầy nước ở 20°c. Hỏi khi đun nóng lên 
50°c, lượng chất lỏng tràn ra khỏi bình là bao nhiêu? 

'Irủ tời 

2000 cm 3 nước ở 20°c sẽ thành...cm 3 ở 50°c. 

Vậy thế tích nước tràn ra là: .-. 

=.(cm 3 ) 


CÁC CHẤT 

Độ tăng của 1000 cm 3 chất đó khi 
nhiệt độ tăng từ 0°c đến 50°c 


Nhôm 

3,4 cm 3 

CHẤT RẮN 

Đồng 

2,5 cm 3 


Sắt 

1,8 em 3 


Thủy tinh 

1,2 cm 3 


Cồn 

58 cm 3 

CHẤT LỎNG 

Ê-te 

80 cm 3 


Nước 

12 cm 3 


Rượu 

9 cm 3 


~ĩrủ lời 


101 























10. Qua bảng sau đây, em hãy cho biết chất nào dãn nở nhiều nhất, ít 
nhất? 


Chất 

Thể tích ở 0°c (cm 3 ) 

Thể tích ở 40°c (cm 3 ) 

Dầu mỏ 

2000 

2073 

Gli-xê-rin 

1000 

1020 

Thủy ngân 

3000 

3021 

Rượu 

6000 

6264 




Học sinh tự trả lời 

1. Dùng những dụng cụ xác định chính xác, người ta đo được thể tích 
của cùng một lượng benzen ở những nhiệt độ khác nhau, 
a) Hãy tính độ tăng thể tích (so với v 0 ) theo nhiệt độ rồi điền vào bảng: 


Nhiệt độ (°C) 

Thể tích (cm 3 ) 

Độ tăng thể tích (cm 3 ) 

0 

Vo = 1000 

AVo =. 

10 

V 1 = 1011 

AVj =. 

20 

v 2 = 1022 

AV 2 =. 

30 

v 3 = 1033 

AV 3 -. 

. 40 

v 4 = 1044 

AV 4 -. 


b) Vẽ lại vào vở (hình 
bên), dùng dấu + để 
ghi độ tăng thể tích 
ứng với nhiệt độ (ví dụ 50 
trong hình là độ tăng 
thể tích AV 2 ứng với 40 
nhiệt độ 20°C). 30 

bl) Các dấu + có nằm 
trên một đường thẳng 20 
không? 10 

b2) Có thể dựa vào đường 
biểu diễn này dể tiên 0 
đoán độ tăng thể tích 
ở 25°c không? Làm 
thế nào? 

Học sinh tự trả lời 


Độ tăng thể tích (cm 1 ) 


-rt 

ỉ 

Nhiệt độ (°C) 

10 20 30 40 50 60 


102 












D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? 

A. Khối lượng của chất lỏng tăng 

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng 

c. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng 
D. Cả ba câu trên đều sai 

2. Khi làm lạnh,khối lượng riêng của chất lỏng tàng vì: 

A. Khối lượng của chất lỏng tăng 

B. Thể tích của chất lỏng tăng 

c. Khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích giảm ^ 

D. Khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích tăng 

3. Hiện tượng nào sau đây không xảy ra khi làm lạnh một chất lỏng? 

A. Khối lượng chất lỏng không đổi 

B. Thể tích chất lỏng giảm 

c. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm 
D. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng 

4. ở nhiệt độ 4°c một lượng nước xác định sẽ có: 

A. Trọng lượng lớn nhất 

B. Trọng lượng nhỏ nhất 

c. Trọng lượng riêng lớn nhất 
D. Trọng lượng riêng nhỏ nhất 

5. Trong các cách sắp xếp các chất lỏng nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau 
đây, cách nào đúng? 

A. Nước, đầu, rượu B. Nước, rượu, dầu 

c. Rượu, dầu, nước D. Dầu, rượu, nước 

6. Chọn câu phát biểu sai: 

A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi 

B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau 

c. Khi làm nóng chất lỏng thì thể tích chất lỏng tăng lên, khối lượng 
của khối chất lỏng không thay đổi. 

D. Các chất lỏng có thể tích như nhau nở vì nhiệt như nhau 

7. Kết luận nào sau đây là sai? 

A. Tại 0°c nước sẽ đóng băng » 

B. Nước co dãn vì nhiệt 


103 



c. Khi nhiệt độ tăng nước nở ra, khi nhiệt độ giảm nước co lại. 

D. Khi nước bị co dăn vì nhiệt nếu bị ngăn cản*có thể gây ra một lực 
rất lớn. 

8. Cắm hai ống có đường kính khác nhau vào hai 
bình có cùng thể tích và đựng cùng một loại 
chất lỏng. Khi nhiệt độ của hai bình tăng lên 
như nhau thì: 

A. Mực chất lỏng trong ống của bình a cao hơn bình b 

B. Mực chất lỏng trong ống ở bình a thấp hơn bình b Hình 1 
c. Chất lỏng trong ống ở bình a bằng bình b 

D. Mực chất lỏng trong ống ở trong hai bình không đổi so với ban đầu. 

9. Cắm hai ống có đường kính khác nhau vào hai bình có cùng thể tích 
và đựng cùng một loại chất lỏng như hình 1. Nếu mực chất lỏng ở cả 
hai ống dâng lên ngang nhau thì: 

A. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình a cao hơn bình b 

B. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình a thấp hơn bình b 

c. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình a bằng bình b 

D. Tất cả đều sai 

10. Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì: 

A. Khối lượng của chất lỏng tăng 

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng 
c. Thể tích của chất lỏng tăng 

D. Cả khối lượng, trọng lượng và thế tích của chất lỏng đều tăng 

11. Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của chất 
lỏng khi đun nóng chất lỏng trong một bình thủy tinh? 

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng 

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm 

c. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi 

D. Khối lượng riêng của chất lỏng ban đầu giảm sau đó tăng 

12. Khi đun nóng một lượng chất lỏng trong bình thủy tinh, mực chất 
lỏrig ban đầu hạ xuống rồi sau đó dâng lên. Phát biểu nào sau đây 
chính xác? 

A. Thể tích của chất lỏng ban đầu giảm sau đó tăng lên 

B. Khối lượng riêng của chất lỏng ban đầu giảm sau đó tăng lên 

c. Ban đầu bình nở ra, khối lượng riêng chất lỏng hầu như không 
đổi. Sau đó khối lượng riêng của chất lỏng giảm 
D. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng. 



104 



13. Khi làm lạnh một khối lượng nước từ một nhiệt độ nào đó xuống 0°c thì: 

A. Khối lượng hước tăng, khối lượng riêng của nước cũng tăng. 

B. Khối lượng nước không đổi, khối lượng riêng của nước tảng, 

c. Khối lượng nước không đổi, khối lượng riêng của nước giảm. 

D. Khối lượng nước không đối, khối lượng riêng của nước tảng sau đó 

- lại giảm. 


Bài 15: Sự NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHAT KHÍ 

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

1. Chất khí nở vì nhiệt như thê nào? Ví dụ? 

"7rủ lời 

Chất khí .khi nóng lên. 

Chất khí.khi lạnh đi. 

Ví dụ: 

Thể tích khí trong bình . khi khí nóng lên, . khi 

khí lạnh đi 

2. Hãy so sánh sự nở vì nhiệt của các chất khí? 

í ~7rú lờỉ 

Các chất khí giống nhau thì nở vì nhiệt. 

Các chất khí khác nhau thì nở vì nhiệt. 

3. Hãy so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí? 

Vrà lời 

Trong ba chất rắn, lỏng, khí, thì.nở vì nhiệt nhiều nhất, 

còn.ở vì nhiệt ít nhất. 

4. Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển thay đổi như thế nào 
khi nhiệt độ tăng? 

r 7rá lời 

Khối lượng riêng của không khí trong khí quyền sẽ .. khi 

nhiệt độ tăng vì thế’ tích của không khí. 

5. Sự khác nhau khi nhiệt độ tăng của các chất khí so với chất lỏng và 
rắn ở cùng một thể tích? 


105 













Tĩrà lời 


Với cùng một . như nhau, khi được làm tăng nhiệt độ như 

nhau thì: các chất khí khác nhau nở vì nhiệt .. còn các chất 

lỏng và chất rắn khác nhau sẽ nở. 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Cho ba loại khí sau: ôxi, nitơ và cacbonic. Khi làm cho chúng nóng 
lên thì chất khí nào nở ra nhiều nhất, ít nhất. Biết rằng ni tơ nhẹ 
hơn ôxi và ôxi nhẹ hơn cacbonic. 

Tĩrả lời 

Các chất khí nở ra vì nhiệt.nên cả ba sẽ nở ra. 

2. Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh? 

TI rả lời 

Trọng lượng riêng được xác định bằng công thức: d =. 

Khi nhiệt độ tăng, khối lượng m .nhưng thể tích V. 

do đó trọng lượng riêng d . Vì vậy trọng lượng riêng của 

. nhỏ hơn trọng lượng riêng của .. nghĩa là 

không.khí nóng.không khí lạnh. 

3. Vì sao quả bóng bàn bị bẹp, kl)i nhúng vào nước nóng lại có thể 
phồng lên? 

Có người giải thích rằng: quả bóng phồng lên vì vỏ gặp nóng nở ra. 
Hãy nghĩ ra một thí nghiệm chứng tỏ cách giải thích trên là sai. 

Tĩrả lời 

Khi nhúng vào nước nóng. bên trong quả bóng . đẩy 

thành bóng phồng lên như cũ. 

Ta khoét lỗ trên quả bóng bàn rồi rót nước sôi vào, quả bóng vẫn 
.. như vậy không phải.làm cho nó phồng lên. 

4. Những ngày trời nắng gắt, để xe đạp ngoài nắng, xe hay bị xẹp lốp, 
thậm chí nổ lốp. Hãy giải thích tại sao? 

TJrả tờỉ 

Khi trời.làm cho.bên trong ruột xe., làm 

hở các chỗ vá nên hơi xì ra ngoài. 

Nếu . tăng quá cao, . trong ruột 

.quá mức thì sẽ làm nổ ruột và lốp xe. 


106 

























5. Dùng một bình thủy tinh có một ống nghiệm cắm vào, ống nghiệm có 
đoạn nằm ngang, bên trong có một giọt nước màu. Dùng tay xoa nhẹ 
lên bình thũiy tinh, giọt nước màu sẽ di chuyển như thế nào? 

<7 rả lời 

Khi xoa tay vào bình thủy tinh, ta sẽ làm . khối không khí 

bên trong bình. Khối không khí này.và.giọt nước 

màu di chuyển ra xa bình thủy tinh. 

c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

Qua bảng sau đây, em có nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất? 


Mức tăng thể tích của lOOOcm 3 vật chất khi nhiệt độ tăng 
từ 0°c đến 50°c 

Chất rắn 

Chất lỏng 

Chất khí 

Nhôm 3,4 cm 3 

Cồn 58 cm 3 

Không khí 183 cm 3 

Đồng 2,5 cm 3 

Ê-te 80 cm 3 

Khí Ô-xi 183 cm 3 

Sắt 1,8 cm 3 

Nước 12 cm 3 

Khí các-bô-nic 183 cm 3 


Vrà lời 


Chất . nở nhiều hơn chất .:.. chất . nở 

nhiều hơn chất . Các chất . và chất 

. dãn nở khác nhau vì nhiệt. Còn chất . dãn 

nở vì nhiệt như nhau. 

2. Khi đun nóng khí ở bình A, giọt thủy ngân dịch chuyển sang bên 
nào? Tại sao? 


<7 rà tời 



Khi đun nóng khí ở bình A, khí ở bình A . đẩy .dịch 

chuyển sang phía. 

3. Một ống thủy tinh hàn kín hai đầu dặt nằm ngang, giữa có một giọt 
thủy ngân, hai bên là hai loại khí khác nhau: khí A giãn nở vì nhiệt 
nhiều hơn khí B 


Nếu nung nóng khí hai bên như 
nhau thì giọt thủy ngân sẽ dịch 
chuyến ra sao? 



107 

















'7/'« lời 


Vì khí A .■. nhiều hơn khí B nên khi nung nóng., 

giọt thủy ngân sẽ dịch chuyển sang. 

4. Trong một ống thủy tinh nhỏ đặt nằm ngang, được hàn kín hai đầu 
và hút hết không khí, có một giọt thủy ngân nằm ở giữa. Nếu đốt 
nóng một đầu ống thì giọt thủy ngân có dịch chuyển không? Tại sao? 

Vrả lời 

Vì ống đã rút hết không khí nên khi nung nóng một đầu trong ống 
vẫn.khổng khí để nở ra, vì vậy giọt thủy ngân vẫn. 

5. Em hãy giải thích hiện tượng quan sát được trong thí nghiệm sau đây: 



Nước . làm khối khí trong bình .. đẩy lượng 

nước trong bình ra ngoài. 

6. Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ, bị ánh nắng mặt trời 

chiếu nên.và bay lên tạo thành mây. 

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chổ trống: 

a) Nở ra, nóng lên, nhẹ đi c) Nóng lên, nở ra, nhẹ đi 

b) Nhẹ đi, nở ra, nóng lên d) Nhẹ đi, nóng lên, nở ra 

Học sinh tự trả lời 

7. Tại sao trong cuộc sống hàng ngày, ta không dùng các loại nhiệt kế 
ứng dụng sự dãn nở của chất khí mặc dầu chất khí dãn nở nhiều hơn 
chất lỏng và chất rắn? 

^7rả lời 

- Nhiệt kế.sẽ có cấu tạo phức tạp hơn so với nhiệt kế. 

- Chất.và . không bị nén, chất . 

dễ bị nén, vì vậy có khi nhiệt độ tăng thì áp suất. nhưng 

thê tích. 


108 

















8. Những người thợ nề hay dùng một dụng cụ đế kiểm tra mặt phăng 
năm ngang (gọi là ống ni-vô). Đó là một thước thẳng, bên trong có 
một ống thủy tinh chứa đầy nước và bọt khí. Hơi bọt khí lớn hơn khi 
nào: thời tiết nóng hay mát mẻ? 

~7rá lời 

Khi thời tiết mát mẻ, thê tích nước . nên thế tích khí được 

.Do đó khi trời .ta thấy các bọt khí dường như 


9. Tại sao trong các tủ lạnh bộ phận làm lạnh bao giờ cũng được lắp ở 
phía trên của tủ? 

7«/ lời 

Bộ phận làm lạnh lắp ớ phía trên của tủ thì không khí ở xung quanh 

nó bị.và chìm xuống đáy tủ. Khí ở đáy tủ . trên và 

thế chỗ cho .đã chìm xuống. Có sự luân chuyển giữa 

không khi lạnh và không khí nóng làm cho toàn bộ không khí trong 
tủ lạnh dễ bị lạnh đi. 

Nếu lắp ở đáy tủ thì . đó tiếp tục ở đáy tủ, không khí 

nóng tiếp tục ở . nên không khí trong tủ chỉ lạnh đi ở phía 

dưới còn phía trên vẫn nóng 

10. Vào buổi nào trong ngày: buổi trưa hay buổi tối, ta nên bơm bánh xe 
đúng độ căng? 

S7«ỉ tài 

Vào.vì lúc này không khí đã nở vì nhiệt nén thể tích thực 


nằm trong bánh xe vẫn chưa thực sự đủ độ căng. Còn ., không 

khí co lại nên thể tích thực nằm trong bánh xe .thể tích cho 


phép của bánh xe, khi nhiệt độ.sẽ làm nổ bánh xe. 

11. ở 0°C; 0,5kg không khí chiếm thế tích 385/. Ở 30°c lkg không khí 
chiếm thế tích 855/. 

a) Tính khối lượng riêng của không khí ớ hai nhiệt độ trên. 

b) Tính trọng lượng riêng của không khí ở hai nhiệt độ trên. 

c) Nếu trong một phòng có hai loại không khí trên thì không khí nào 
nằm ơ phía dưới? Giải thích tại sao khi vào phòng, thường ta thấy 


lạnh chân? 

"7 rá lởi 

a) Khôi lượng riêng cùa không khí ơ 0°c là . kg// 

Khôi lượng riêng cúa không khí ơ 30°c là .kg// 


109 


















b) Trọng lượng riêng của không khí ở 0°c là.N /1 

Trọng lượng riêng của không khí ở 30°c là. N/ / 

c) Không khí.có trọng lượng riêng.nên ở phía 

dưới, vì vậy khi vào phòng, thường ta cảm thấy lạnh chân. 

12. Người ta đo thể tích của một lượng khí ở nhiệt độ khác nhau và thu 
được kết quả như sau: 


Nhiệt độ (°C) 

0 

20 

50 

80 

100 

Thể tích ( l) 

2,00 

2,14 

2,36 

2,60 

2,72 


Hãy vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ và 
nhận xét về hình dạng của đường này. 

Trục nằm ngang là trục nhiệt độ: 1 ô tập biểu diễn 10°c 

Trục thảng đứng là trục thể tích: 1 ô tập biểu diễn 0,2 lít 

Học sinh tự trả lời 

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Trọng các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, 
cách nào đúng? 

A. Rắn, lỏng, khí B. Rắn, khí, lỏng 

c. Khí, lỏng, rắn D. Khí, rắn, lỏng. 

2. Nước ở thể nào có khối lượng riêng nhỏ nhất? 

A. Thể lỏng B. Thể khí 

c. Thể lỏng D. Cả ba thể đều .như nhau. 

3. Các chất rắn, lỏng, khí thì chất nào dễ thay đổi hình dạng nhất? 

A. Chất rắn 

B. Chất khí 
D. Chất lỏng 

D. Chất lỏng và chất khí đều dễ thay đổi hình dạng như nhau. 

4. Khi làm nóng chất khí trong bình thì đại lượng nào sau đây của nó 
thay đổi? 

A. Khối lượng B. Trọng lượng 

c. Khối lượng riêng D. Cả ba đại lượng trên. 

5. Quả bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng thì phồng lên vì: 

A. Vỏ quả bóng bàn nóng lên nở ra. 

B. Vỏ quả bóng bàn bị nóng mềm ra và quảk,bóng phồng lên. 
c. Không khí trong quả bóng bàn nóng lên nở ra. 

D. Nước tràn qua khe hở vào trong quả bóng bàn. 


110 








6. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 

B. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

c. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt 
nhiều hơn chất rắn. 

D. Khi nung nóng khí thì khối lượng riêng của chất khí giảm. 

7. Khi chất khí trong bình kín nóng lên thì: 

A. Khối lượng của chất khí thay đổi. 

B. Trọng lượng của chất khí thay đổi. 

c. Khối lượng riêng của chất khí thay đổi. 

D. Cả khối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng của chất khí không 
thay đổi. 

8. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi dùng tay áp chặt vào một bình 
thủy tinh có nút chặt? 

A. Thể tích của không khí trong bình tăng. 

B. Khối lượng riêng của không khí trong bình tăng, 
c. Khối lượng riêng của không khí trong bình giảm. 

D. Cả ba hiện tượng trên đều không xảy ra. 

9. Phát biểu nào sau đây không chính xác: 

A. Sự tạo thành mây là do các khối hơi nước bốc lên từ biển, sông, 
hồ... bị ánh năng Mặt Trời chiếu vào nóng lên, nở ra, nhẹ đi và 
bay lên. 

B. Chất khí trong bình kín được đun nóng, khối lượng riêng của khí 
sẽ thay đối. 

c. Thế' tích của khí trong bình không khí thay đổi khi khí nóng lên. 

D. Sự nở vì nhiệt của các chất tăng dần theo thứ tự: rắn, lỏng, khí. 

10. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiêt tăng dần sau dây, cách 
nào đúng? 

A. Đồng, thủy ngân, không khí. 

B. Thủy ngân, đồng, không khí. 
c. Không khí, thủy ngân, đồng. 

D. Không khí, đồng, thuỷ ngân. 

11. Hãy chỉ ra câu sai troụg các câu sau: 

A. Chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít được sắp xếp như sau: khí, lỏng, rắn. 


111 



B. Khi chất khí và lỏng được đun nóng, khối lượng riêng của chúng giảm, 
c. Thể tích khí trong bình giảm khi khí nóng lên. 

D. Sự tạo thành mây là do các khối hơi nước bốc lên từ biến, sông, 
hồ... bị ánh nắng Mặt Trời chiếu vào nóng lên, nở ra, nhẹ đi và 
bay lên. 


Bài 16: MỘT số ỨNG DỤNG CỦA sự NỞ vì NHIỆT 

A. CÂU HỎI Lí THUYẾT 

1. Sự co dãn vì nhiệt của các chất nếu bị ngăn cản sẽ như thế nào? 

Irả lởi 

Sự co dãn vì nhiệt của các chất khi bị.có thể gây ra những 

.rất lớn. 

Vì thế mà: 

- Hai gối đỡ ở hai đầu của một số cầu thép có cấu tạo.Một gối đỡ 

phải đạt trên các con làn để khi cầu.mà không bị ngăn cản. 

- Chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa có .để khi trời nóng, 

đường ray.mà không bị. 

2. Nêu cấu tạo, hoạt động và ứng dụng của bâng kép? 

< 7 rả lời 

- Băng kép gồm hai thanh .. có bản chất.được tán 

chặt vào với nhau. 

- Khi bị nung nóng hay làm lạnh do hai kim loại khác nhau thì 

.khác nhau nên băng kép bị. 

- Bãng kép được sử dụng nhiều ở các thiết bị . 

mạch điện 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Đặt một thanh thép nằm ngang, hai đầu được chốt bởi hai cái chốt, 
khi nung nóng thanh thép, ta thấy hai chốt ngang bị gày, điều này 
chứng tỏ gì? 

'l'rả tời 

Thanh thép khi .. bị các chốt ngang ngăn cản sẽ gây ra 

.tác dụng lên vật ngăn cản đó. 


112 

















2. Tại sao khi rót nước sôi vào ly thủy tinh dày thì dễ vỡ hơn ly thủy 
tinh mỏng? 

Trà /ửỉ 

Ly dày thì có nhiều lớp, trong khi lớp trong . vì gặp nóng, 

lớp ngoài chưa kịp ., cản trở lớp trong nên sẽ làm . 

ly. Ly mỏng thì có sự. đồng đều của lớp ngoài và lớp trong 

nên ít bị . hơn. 

3. Hãy giải thích cho những trường hợp sau: 

a) Chỗ tiếp nối giữa những thanh ray phải có một khoảng hở? 

b) Gối đỡ ớ hai đầu cầu phải đặt trên những con lăn? 

7rá lởi 

a) Chồ tiếp nối giữa những thanh ray phải có một khoảng hở: ngăn 

không cho các thanh ray.khi thời tiết quá . 

b) Gối đỡ ở hai đầu cầu phải đặt trên những con lãn: ngăn không làm 

cho cầu bị . khi thời tiết trở nên quá . 

ị. Tại sao khi rót nước trong phích ra, rồi đậy nắp lại ngay thì thường 
là nắp bị đẩy bật ra? Làm sao tránh hiện tượng này? 

Trá lời 

Khi rót, một lượng . từ ngoài tràn vào, khi gặp . sẽ 

. làm nắp bị . Muốn tránh hiện tượng này, khi rót 

xong thì đợi một chút hãy đóng nắp lại. 

3. Tại sao đường ống dẫn hơi phải có những đoạn ống uốn cong? 

Trú ỉời 

Khi hơi trong ống., nó nở ra gây ra lực tác dụng lên ống. Phải 

có những đoạn ống.để tránh sự.của hơi làm thay 

đổi hình dạng của ống. 

3. Cồn nở vì nhiệt nhiều hơn thúy ngân. Vậy một nhiệt kế rượu và một 
nhiệt kê cồn có cùng một độ chia, thì tiết diện cùa ống nào nhỏ hơn? 
Trú lời 

Một nhiệt ké rượu và một nhiệt kế cồn có cùng một ., 

thì ống cùa nhiệt kê .có tiết diện nhỏ hơn. 


113 





















c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Một băng kép được cấu tạo bởi hai vật 
liệu có. độ dãn nở vì nhiệt khác nhau, hàn 
dính lại nhau. Ở băng kép trong hình vẽ 
dưới đây thì lớp Li dãn nở nhiều hay ít 
hơn lởp L 2 ? 

Học sinh tự trả lời 

2. Tại sao khi lợp nhà bằng tôn phẳng, người 
ta đóng đinh ở một đầu còn đầu kia phải để 
tự do? 

ơrả lời 

Khi lợp nhà bằng tôn phảng người ta chỉ đóng đinh ở một đầu còn 

đầu kia phải để tự do để khi trời nắng tôn.sẽ không làm rách 

lỗ đinh. Người ta khắc phục một phần nhược điểm này bằng cách 
dùng.dạng gợn sóng 

3. Để ghép chặt hai tấm kim loại vào nhau người ta thường dùng 
phương pháp tán rivê. Nung nóng đỏ đinh rivê rồi đặt nhanh vào lỗ 
xuyên qua hai tấm kim loại, sau đó dùng búa tán đầu rivê còn lại cho 
bẹt ra. Hãy giải thích cách làm trên. 

Cĩrả lởi 

Khi nóng rivê đang., khi .nó sẽ co lại và xiết chặt 

.với nhau 

4. Khi tra vành sắt vào bánh xe gỗ người ta phải đốt nóng vành sắt lên 
rồi mới tra, sau đó lại nhúng vào nước. Hãy giải thích cách làm trên? 

£7 rả Ịởi 

Nung nóng vành sắt cho vành.để lắp vào bánh xe. Sau đó 

nhúng bánh xe đã lắp vành vào nước làm cho vành.và xiết 

chặt vào. 

5. Trong những dịp lễ hội, người ta thường làm một trò chơi dân gian 
gọi là “Đèn Trời”. Đó là một cái túi giấy giống như cái dù, phía dưới 
treo một ngọn nến dang cháy. Hãy giải thích tại sao đèn có thể bay 
lên không trung được? 



114 











Tỉ rả /ới 


Phần . trong đèn khi bị ngọn nến nung nóng sẽ trở nên 

.hơn và đẩy đèn.không trung 

D/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Tại sao chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở? 

A. Vì không thể hàn hai thanh ray được 

B. Vì đế vậy sẽ lắp các thanh ray dễ dàng hơn 
c. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra 

D. Vì chiều dài thanh ray không đủ 

2. Chọn câu trả lời đúng nhất. Băng kép được chế tạo dựa trên hiện tượng: 

A. Chất rắn nở ra khi nóng lên. 

B. Chất rắn co lại khi lạnh đi. 

c. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau. 

D. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt giống nhau. 

3. Câu nào sau đây mô tả đúng cấu tạo của một băng kép? 

A. Băng kép được cấu tạo từ hai thanh kim loại có bản chất khác nhau 

B. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh đồng 
c. Băng kép được cấu tạo từ một thanh nhôm và thanh đồng 

D. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh nhôm 

4. Vì sao băng kép ở hình bên lại uốn lên phía trên khi bị nung nóng? 
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất 

A. Vì băng kép dãn nở vì nhiệt 

B. Vì đồng và thép dãn nở vì nhiệt 

khác nhau _ Đồng 

c. Vì đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép 
D. Vì đồng dãn nở vì nhiệt ít hơn thép 

5. Làm thế nào để băng kép ở câu trên cong xuống phía dưới? 

A. Dùng bông tẩm cồn để đốt nóng mặt trên của băng kép 

B. Dịch chuyển đèn cồn về phía bên trái rồi đốt nóng băng kép 
c. Làm lạnh băng kép 

D. Không có cách nào làm cho bãng kép cong xuống phía dưới được 

6. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Chất rắn bị nở vì nhiệt, khi bị ngàn cản có thể gây ra một lực rất lớn 

B. Băng kép khi bị đốt nóng thì cong lại 


115 






c. Chat khí nở vì nhiệt nhiều nhất, chất rắn nở vì nhiệt ít nhât 
D. Chất lỏng nở vì nhiệt ít hơn chất khí, các chất khí khác nhau nc 
vì nhiệt khác nhau 

7. Phát biếu nào sau đây không chính xác: 

A. Chất rắn nở ra khi nóng lên 

B. Chất rắn co lại khi lạnh đi 

C. Khi co dàn vì nhiệt, nếu gặp vật cản, vật rắn sẽ gây ra một lực rất lớn 

D. Sự co dãn vì nhiệt của vật rắn không phụ thuộc bản chất của chấi 
cấu tạo nên vật 

8. Hãy chọn phát biểu mà em cho là đúng: 

A. Không phải mọi chất đều nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi 

B. Đồng nở vì nhiệt nhiều hơn nhôm và ít hơn sắt 

c. Rượu nơ vì nhiệt nhiều hơn dầu, nước nở vì nhiệt nhiều hơn rượu 
D. Băng kép dùng để đóng ngắt mạnh điện tự động 

9. Trong những câu sau đây. Câu nào nói về băng kép: 

A. Khi nhiệt độ tăng, nó dãn nở theo đường thảng 

B. Khi nhiệt độ tăng nó cong về phía kim loại dãn nơ nhiều 

c. Nó được cấu tạo từ hai thanh kim loại có bản chất giống nhau 
D. Nỏ được dùng để đóng ngắt mạch điện khi nhiệt độ thay đổi 

10. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau đây: 

A. Trong kết cấu bê tông, người ta chỉ dùng sắt hoặc thép mà khônịỊ 
dùng các kim loại khác vì sắt, thép có độ dãn nở vì nhiệt gầr 
giống với bê tông. 

B. Đối với nước khi nhiệt độ tăng từ 0°c đến 4°c thì thể tích của nó 
lại giảm. Bởi vậy ở 4°c nước có khối lượng riêng lớn nhất. 

c. Quả bóng bàn bị bẹp nếu nhúng vào nước nóng thì sẽ phồng lêr 
như cũ vì vỏ bóng bàn gập nóng nở ra. 

11. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau: 

A. Sự nở vì nhiệt của vật rắn có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật: xây 
dựng cầu, đặt đường ray xe lửa chế tạo các thiết bị dùng điện.... 

B. Khi nút chai thủy tinh khó mở, ta đốt nóng cổ chai thì cổ chai nd 
trong lúc nút chai chưa kịp nở, giúp ta mở nút chai được dẻ dàng. 

c. Khi cùng tăng lên một nhiệt độ như nhau, ta thấy chất rắn dãr 
nở nhiều nhất, rồi đến chất khí, rồi đến chất lỏng. 


116 



.2. Chọn câu trả lời đúng, tại sao đường ống dẫn hơi phải có những 
đoạn uôn cong? 

A. Để dễ sửa chữa 

B. Đế ngàn bớt khí bẩn 

c. Đê giầm tốc độ lưu thông của hơi 

D. Để tránh sự dãn nở làm thay đổi hình dạng của ống. 

,3. Chọn cáu trả lời đúng. Cốc thuý tinh như thế nào thì khó bị vỡ hơn 
khi rót nước nóng vào? 

A. Thành dày, đáy dày. 

B. Thành dày, đáy mỏng, 
c. Thành mỏng, đáy dày. 

D. Thành mỏng, đáy mỏng. 

4. Một băng giấy bạc trong bao thuốc lá khi hơ nóng trên ngọn lửa sẽ 
có hình dạng như hình bên. Chọn kết luận sai. 

A. Bàng giấy có cấu tạo tương tự như băng kép gồm một mặt giấy 
và một mặt bạc. 

B. Giấy và bạc dãn nớ vì nhiệt khác nhau nên giấy bị cong, 
c. Phía dưới là mật giấy nên giấy nở vì nhiệt nhiều hơn bạc. 

D. Phía dưới là mặt giấy nên giậy nở vì nhiệt ít hơn bạc. 

Bài 17: NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI 

L CÂU HỎI LÝ THUYẾT 

. Nhiệt kế là gì? Kế tên một số loại nhiệt kế mà em biết? 

Qrả tời 

Nhiệt kế là dụng cụ dùng để. 

Có nhiều loại nhiệt kế như. 

!. Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng vật lí nào? 

1,rả lời 

Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng.của các chất 

í. Nhiệt giai là gì? 

7ró tời 

Nhiệt giai thực chất là một cách.theo một quy ước nào đó 



117 







4. Độ c, độ F do ai đề nghị? 

"7rà tời 

Độ c, °c do.đề nghị. Trong nhiệt giai .nhiệt c 

của nước đá đang tan là., của hơi nước đang sôi là. 

Độ F, °F do . đề nghị. Trong nhiệt giai .nhiệt c 

của nước đá đang tan là ., của hơi nước đang sôi là.Ngoi 

ra người ta còn dùng độ K, °K do......đề nghị. 

5. Nêu đề nghị của Xenxiut? 

7fả lời 

Lấy nhiệt độ của nước đá đang tan ứng với., lấy nhiệt độ của nưt 

đang sôi ứng với.Từ.đến.chia làm.phầ 

bằng nhau, mỗi phần tương ứng với. 

6. Nêu đặc điểm và lĩnh vực sử dụng của các loại nhiệt kế? 

Vrả lời 

- Nhiệt kế khí (ứng dụng sự dãn nở của .) chỉ được í 

dụng trong nghiên cứu khoa hồc, không được sử dụng rộng rí 

trong cuộc sống. 

- Nhiệt kế chất lỏng (ứng dụng sự dãn nở của ... 

như rượu, thủy ngân...) được ẩữ dụng rộng rãi để đo nhiệt độ mi 
trường, thân nhiệt. 

- Nhiệt kế kim loại (ứng dụng sự dãn nở của .) đưc 

dùng để đo nhiệt độ cao. 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Hãy cho biết một vài loại nhiệt kế thường dùng và cho biết giới hạ 
đo của mỗi loại? 

7Jrả lởi 

Nhiệt kế thủy ngân có GHĐ:.đến. 

Nhiệt kế.có GHĐ: -30°c đến 60°c 

Nhiệt kế y tế có GHĐ:.đến. 

Nhiệt kế.có GHĐ: 0°c đến 400°c 

2. Nhúng đồng thời tay phải vào chậu có đá đang tan, tay trái vào chá 
nước ấm, sau đó nhúng cả hai tay vào chậu nước thường. Theo em, 1 
sẽ có cảm giác như thế nào? 


118 




























Qrẩ lời 


Sau khi nhúng cả hai tay vào nước thường, tay phải sẽ có cảm giác 

., tay trái sẽ có cảm giác . Vậy nóng lạnh chỉ là cảm 

giác, chứ nó .nói lên điều gì về nhiệt độ. 

ỉ. Dùng nhiệt kê rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi được không? Tại 
sao? Muốn đo nhiệt độ của nước đang sôi nên dùng nhiệt kế nào? 

^7rủ lời 

Không, vì nhiệt kế rượu chỉ đo được.từ.đến. 

Muốn đo nhiệt độ của nước đang sôi nên dùng nhiệt kế.có 

GHĐ: -10°c đến 110°c. 

L Quan sát nhiệt kế y tế, ta thấy có một cấu tạo đặc biệt, làm như vậy 
có tác dụng gì? Tại sao nhiệt kế y tế chỉ đo được các nhiệt độ từ 35°c 
đến 42°c? 

77rà lời 

Nhiệt kế.có đặc điểm chỗ gần bầu, ống quản thắt lại. 

Nhờ đặc điểm này ta có thể.số chỉ.của bệnh nhân. 

Nhiệt kế.dùng dể đo nhiệt độ ., do đó nó chỉ 

cần đo từ.đến. 

>. Khi dùng nhiệt kế y tế: 

a) Trước khi dùng người ta thường vẩy mạnh nhiệt kế rồi mới bắt đầu 
đo, giải thích tại sao? 

b) Khi cầm nhiệt kế đọc kết quả, người ta cầm ở thân nhiệt kế hay ở 
bậu thủy ngân, giải thích tại sao? 

77rả lởi 

a) Vẩy mạnh để cho thủy ngân .bầu thủy ngân, như vậy đo 

mới. 

b) Khi cầm nhiệt kế đọc kết quả thì ta phải cầm ở . 

nếu cầm vào...thì sẽ làm nó .ảnh hưởng tới 

sự chính xác của phép đo. 

BÀI TẬP ÁP DỤNG 

L. Hai nhiệt kế có cùng bầu thủy ngân như nhau, nhưng có tiết diện 
khác nhau. Khi nhúng cả hai vào một chậu nước đang sôi: 


119 






















- Mực thủy ngân dâng lên có bằng nhau không? 

- Số chỉ trên hai thân nhiệt kế có bằng nhau không? 

£7 rả lời 

- Độ dãn nở vì nhiệt của thuỷ ngân trong hai nhiệt kế là.nêr 

nhiệt kế nào có tiết diện ống thuỷ tinh bên trong (ống quản 
.thì mực thuỷ ngân dâng lên cao hơn. 

- Tuy nhiên, giá trị mà hai nhiệt kế này chỉ tới thì.vì cùng 

trong một. 


2. Khi nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân nóng lên, thì cả bầu chứa và chấi 
lỏng cùng nở ra, vì sao chất lỏng vẫn dâng lên được trong bầu chứa? 

'Irá lời 

Chất lỏng nở vì nhiệt . chất rắn, nên mặt dù cả hai đềi 

.vì nhiệt, thì chất lỏng vẫn.trong bầu chứa. 

3. Nếu độ dãn nở của chất lỏng trong nhiệt kế giống độ dãn nở của thủ] 
tinh (vỏ ngoài và ống quản) thì nhiệt kế có dùng được không? Tại sao? 

r 7rá lời 

Không, vì khi nhiệt độ tăng cả chất lỏng và thủy tinh dãr 
nở.thì mực thủy ngân. 

4. Nhiệt kế rượu và nhiệt kế thúy ngân hoạt động dựa trên nguyên tắ< 
nào? 

<7 rá tới 

Nhiệt kế rượu và nhiệt kế thủy ngân hoạt động dựa trên nguyên tắ< 
.của chất lỏng. 

Khi .tăng, thể tích rượu (thủy ngân) .làm cho mự< 

rượu (thuy ngân) trong nhiệt kế.Và ngược lại, khi nhiệl 

độ., thể tích rượu (thủy ngân) . làm cho mực rượu (thủ] 

ngân) trong nhiệt kê. 

5. Người ta dùng chất lỏng làm nhiệt kế là rượu hoặc thủy ngân. Tại sac 
không dùng nước làm nhiệt kế? 

Tĩrà lời 

Vì .và. co dãn đồng đều ổn định kh 


nhiệt độ thay đổi. Nước từ 0°c đến 4°c .khi nhiệt độ tăng 

Chính vì vậy nôn người ta . nước làm chất lỏng 

trong nhiệt kế. 


120 























5. Đối ra độ F 

. a) 0°c b) 10°c c) 15°c d) 20°c e) -30°c 

f)30°c g) 37°c h) -20°c i) 100°c j) 42°c 

íịựi V 

Thế giá trị độ c tương ứng vào vị trí °c trong công thức: °F = 32°F 

+ (°c. 1,8 ) 

ĩ. Đối ra độ c 

a) 104°F b) 68°F c) 212°F d) 53,6°F e) 77°F 

0 -22°F g) -4°F h) 59°F i) 41°F j) 392°F 

<ìợt ứ 

Thế giá trị độ F tương ứng vào vị trí °F trong công thức: 

°c = (°F - 32°F): 1,8 

ỉ. Đổi ra độ K 

a) 27°c b) 42°c c) 7°c d)-21°c 

V 

Thế giá trị độ c tương ứng vào vị trí °c trong công thức: °K = °c + 273 
I. Tại nhiệt độ nào thì: 

a) Số chỉ độ F gấp 2 lần số chỉ độ c 

b) Sô chỉ độ F gấp 3,8 lần số chỉ độ c 

ý 

a) Gọi X là số chỉ độ c, vậy theo đề bài thì số chỉ độ F phải là. 

Thay X và .vào vị trí °c và °F trong công thức: 

°F = 32°F + (°c.l,8 ), ta được: 

.= 32 + ( X . 1,8 ) 


=> X =. 

Vậy X =. °c =.°F 

b) Tương tự câu a 

.0. Một nhiệt kế sau một thời gian sử dụng có hiện tượng sau: các vạch 
rượu bị đứt đoạn. Em hãy cho biết tại sao và cách phòng tránh? 


121 











<7,rà lời 


Vì. ở phần trên đã lọt xuống phía dưới. Mó 

phần do chất lượng của nhiệt kế, phần khác do cách sử dụng. Khi s 
dụng nhiệt kế rượu cần lưu ý: 

- Không nên vẩy.quá mạnh. 

- Không dùng . rượu để nhiệt độ quá cao, khiê 

cột.dâng lên chỗ phình, khi cột.xuống trở lí 

thì...đã lọt vào cột. 

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Chọn câu trả lời đúng nhất. Nhiệt kế được cấu tạo dựa vào hiện tượng: 

A. Sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng 

B. Sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn 
c. Sự dãn nở vì nhiệt của chất khí 
D. Sự dãn nở vì nhiệt của các chất 

2. Chất lỏng nào sau đây không dùng để chế tạo nhiệt kế? 

A. Thủy ngân B. Rượu pha màu đỏ 

c. Nước pha màu đỏ D. Dầu công nghệ pha màu đủ 

3. Chọn thao tác sai. Khi sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân ta phải chú ý: 

A. Xác định GIIĐ và ĐCNN của nhiệt kế. 

B. Điều chính vẽ vạch số 0. 

c. Cho bầu cua nhiệt kẻ tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ. 

D. Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đọc nhiệt độ. 

4. Nhiệt kế nào dưới đây không thể đo nhiệt độ của nước đang sôi? 

A. Nhiệt kế dầu trong bộ thí nghiệm vật lý 6 

B. Nhiệt kế y tế 

c. Nhiệt kế thủy ngân 
D. Ba loại nhiệt kế trên 

5. Nhiệt kế dầu là một dụng cụ được chế tạo dựa trên nguyên tắc nà 
sau đây: 

A. Sự nở vì nhiệt của chất rắn B. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 

c. Sự nở vì nhiệt của chất khí D. Cả ba đều đúng 

6. Trong các vật dưới đây, vật nào có nguyên tắc hoạt động dựa trên SI 
nở vì nhiệt? 

A. Nhiệt kế B. Khí cầu dùng khí nóng 

c. Quả bóng bàn D. Băng kép. 


122 









, Chọn nhận xét sai. Hai nhiệt kế thuỷ ngân có ống quản giống nhau 
nhưng bầu to nhỏ khác nhau. Mực thuỷ ngân đang ở mức ngang nhau, 
chúng nhúng vào một cốc nước nóng thì: 

A. Mực thuỷ ngân của hai nhiệt kế dâng lên tới cùng một nhiệt độ. 

B. Mực thuỷ ngân của hai nhiệt kế dâng lên tới cùng một độ cao. 
c. Mực thuỷ ngân của nhiệt kế có bầu lớn dâng lên cao hơn. 

D. Nhiệt kế có bầu lớn cho kết quả đo chính xác hơn. 

. Chọn kết luận đúng. Hai nhiệt kế chứa lượng thuỷ ngân bằng nhau 
có bầu cùng thể tích nhưng đường kính của các ống quản khác nhau. 
Khi đặt chúng vào trong một tủ lạnh thì: 

A. Mực thuỷ ngân ở nhiệt kế có ống quản nhỏ hạ xuống thấp hơn. 

B. Mực thuỷ ngân ở nhiệt kế có ống quản lớn hạ xuống thấp hơn. 
c. Mực thuỷ ngân ở hai nhiệt kế hạ xuống thấp ngang bằng nhau. 

D. Cả A và B đều sai. 

Chọn câu trả lời đúng. Trong thực tế sử dụng, ta thấy có nhiệt kế 
thủy ngân, nhiệt kế rượu, tại sao không thấy nhiệt kế nước? 

A. Vì nước co dãn vì nhiệt không đều. 

B. Vì dùng nước không đo được nhiệt độ âm 

c. Vì trong khoảng nhiệt độ ta thường đo, rượu và thủy ngân co dãn 
đều hơn. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

). Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Nhiệt kế y tế có thể dùng để đo nhiệt độ cơ thể người 

B. Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ trong lò luyện kim 
c. Nhiệt kế kim loại có thể đo nhiệt độ của bàn là đang nóng 

D. Nhiệt kế rượu có thế’ dùng để do nhiệt độ của khí quyển 
L. Người ta thường dùng thủy ngân làm nhiệt kế vì: 

A. Không dính ướt thành ống và dãn nở nhiều 

B. Không dính ướt thành ống và dãn nở ít 

c. Không dinh ướt thành ống và hấp thu nhiệt nhiều 

D. Không có câu nào đúng 
ì. Chỗ uốn cong của nhiệt kế y tế có công dụng: 

A. Hạn chế thủy ngân từ bầu tràn lên ống. 

B. Để làm đẹp. 

c. Giữ cho mực thủy ngân đứng yên sau khi đo nhiệt độ của bệnh nhân. 


123 



D. Làm cho thủy ngân di chuyển theo một chiều nhất định từ bầ 
lên Ống. 

13. Nhiệt kế y tế thường có thang chia độ từ 35°c đến 42°c vì: 

A. Thân nhiệt thường không xuống thấp hơn 35°c 

B. Thân nhiệt thường không lên cao quá 42°c 
c. Cả hai lý do trên 

D. Không phải hai lý do trên 

14. Khi nóng lên thì cả thủy ngân lẫn thủy tinh làm nhiệt kế đều dã 
nở. Tại sao thủy ngân vẫn dâng lên trong ống nhiệt kế? 

A. Do thủy ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thủy tinh. 

B. Chỉ có thủy ngân nở vì nhiệt, 
c. Do thủy tinh co lại. 

D. Do thủy ngân nở ra, thủy tinh co lại. 

15. Hãy chọn phát biểu mà em cho là sai: 

A. Để đo nhiệt độ của khí quyển người ta dùng rượu làm chất lỏn 
trong nhiệt kế chứ không dùng nước, chỉ vì rượu nở vì nhiệ 
nhiều hơn nước. 

B. Nước có thể tích nhỏ nhất là 4°c nên có trọng lượng riêng lới 
nhất ở 4°c. 

c. Có thể dùng nhiệt kế rượu đế đo nhiệt độ của nước đang sôi. 

D. Không thế dùng nhiệt kê thủy ngân để đo nhiệt độ nóng chả 
của băng phiến. 

16. Chọn kết quả sai. Thân nhiệt của người bình thường là: 

A. 37°c B. 69°F c. 310K D. 98,6°F 

17. Nước đá đang tan có nhiệt độ: 

A. 0°c B. 32°F c. 212°F D. Cả A và B đúng 

18. Nước sôi có nhiệt độ: 

A. 100°c B. 312°F c. 273°K D. Cả A và c đúng 

19. Chọn kết quá đúng, 100°F ứng với bao nhiêu °c? 

A. 50°c B. 18 °c c. 32°c D. 37,77°c 

20. Chọn câu trả lời đúng. Tại nhiệt độ nào thì đọc trên nhiệt gia 
Farenhai gấp 2 lần nhiệt giai Xenxiut? 

A. 10°c, 20°F B. 40°c, 80°F 

c. 160°c, 320°F D. 100°c, 212°F. 


124 



Bài 18: Sự NÓNG CHẢY VÀ sự ĐÔNG ĐẶC 


CÂU HỎI LÝ THUYẾT 


L. Sự nóng chảy là gì? 


'Irá lời 


Sự chuyển từ. sang. 

ĩ. Hãy nêu đặc điểm cùa sự nóng chảy? 

Irit lởi 


gọi là sự nóng chảy. 


Mỗi chất rắn .có nhiệt độ nóng chảy. 

Trong quá trình nóng chảy, .của chất không thay đổi. 

ỉ. Sự đông đặc là gì? 


7 rủ lới 


Sự chuyến từ.sang.gọi là sự đông đặc. 

I. Hãy nêu đặc điểm của sự đông đặc? 

Twỉ lời 


Một chất.ở nhiệt độ nào thì.ở nhiệt độ đó. 

Trong quá trình đông đặc,.của chất không thay đồi. 

>. Mỗi chất có nóng cháy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định 
không? Nhiệt độ này gọi là gì? 

7'rá tời 

Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ 

. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ . Nhiệt 

độ nóng cháy của những chất khác nhau thì. 

3. BÀI TẬP THAM KHẢO 

Bảng 1: Nhiệt độ và thể của băng phiến trong quả trình dể nguội 


Thời gian 

















nguội 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

(phút) 

















Nhiệt độ 
(°C) 

86 

84 

82 

81 

80 

80 

80 

80 

79 

77 

75 

72 

69 

66 

63 

60 

Thể rấn 





R 

R 

R 

R 









(R) hay 

L 

L 

L 

L 

và 

và 

và 

và 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

lỏng (L) 





L 

L 

L 

L 










125 

















Dựa vào bảng 1 dể trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 6 

1. Khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? 
Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nàm 
nghiêng hay nằm ngang? 

<7rẵ lởi 

Khi được đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến. Đường biểu 

diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng. 

2. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này bănỄ 
phiến tồn tại ở những thể nào? 

Qrả lới 

Tới nhiệt độ . thì băng phiến bắt đầu . Lúc này băn£ 


phiến tồn tại ở thể: ... do một phần băng phiến chưa nóng 

chảy hết, và.do một phần băng phiến bắt đầu nóng chảy. 


3. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi 
không? Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng 
nằm nghiêng hay nằm ngang? 

£7 rả lởi 

Trong suốt thời gian ., nhiệt độ của băng phiến 

. Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là 

đoạn thẳng. 

4. Khi băng phiến đà nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thaj 
đổi như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến 
phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang? 

lởi 

Khi băng phiến đã ...hết thì nhiệt độ của băng phiến bắt 

đầu .theo thời gian. Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến 

phút thứ 15 là đoạn thẳng. 

5. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau: 

a) Băng phiến nóng chảy ở ., nhiệt độ này gọi là . 

của băng phiến. 

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến. 

6. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau: 

a) Băng phiến đông đặc ở ... nhiệt độ này gọi là. 

của băng phiến. 


126 




















b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến. 

c) Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến .I. nhiệt độ đông đặc 

của băng phiến. 

7. Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của 
đồng? 

Tĩrả lời 

Trong việc đúc tượng đồng, đầu tiên người ta đun nóng chảy đồng sau 
đó đô vào khuôn rồi để nguội cho đồng cứng lại thành tượng. 


Vậy cỏ hai quá trình chuyển thể: 

- Nung nóng để đồng chảy ra: từ thể ..biến thành thể. 

- Để đồng nguội lại thành tượng: từ thể.biến thành thể 

c. BÀI TẬP ÁP DỰNG 


1. Cho nhiệt độ nóng chảy của một số vật liệu như sau: 


Vật liệu 

cổn 

Nhôm 

Thủy ngân 

Chì 

Tung-sten 

Sắt 

Vàng 

Nhiệt độ nóng 
chảy( °C) 

-130 
.... 1 

660 

-39 

327 

3370 

1535 

1063 


Từ bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau: 

- Người ta thường chọn kim loại nào làm dây tóc bóng đèn? 

- Để đo nhiệt độ ở các vùng địa cực giá lạnh, người ta dùng nhiệt kô' 
thủy ngân hay nhiệt kế rượu? 

- Vật liệu nào dùng để làm cầu chì (một dụng cụ mà khi nhiệt độ qua 
hệ thống điện tăng, dụng cụ tự ngắt, bảo vệ an toàn cho máy)? 

Học sinh tự trả lời. 

ỉ. Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm mốc đo 
nhiệt độ? 

Tĩrủ lời 

Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm mốc đo nhiệt độ 
vì: 

Trong quá trình biến từ thể .sang thể., nhiệt độ của nước 

đá. ị .và nước đá là vật liệu tương đối phố’ biến. 

ỉ. Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các 
nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của không khí? 


127 













&rả tới 

Do.của không khí có nơi thấp hơn 0°c mà nước 


ở 0°c nên không thể dùng nhiệt kế nước đế đo . không kh 

được. Phải dùng nhiệt kế mà chất làm nhiệt kế không đông đặc ( 

nhiệt độ không khí có thế đạt tới. Rượu . ở -117°c nêr 

được chọn làm nhiệt kế đo nhiệt độ không khí. 


4. Khi đặt cục đá trong ngản đá tủ lạnh thì nó d tl*D nào? Khi lấy rí 
ngoài một lúc lâu. nó ở thế nào? Tại sao lại có sự khác nhau đó? 

f lrả tời 

Trong ngăn đá, nó ở thể . vì ở đó .thấp hơn nhiệt đ( 

.của nước. 

Ớ ngoài, nó ớ thế.vi nhiệt độ cao hơn.của nước. 

5. Có khoảng 98% nước trên bề mặt Trái Đất tồn tại ở thế lỏng VỀ 
khoảng 2% tồn tại ở thế rắn. Hãy giải thích tại sao có sự chênh lệch 
lớn như thế? 

Irả tời 

Nhiệt độ Trái Đất phần lớn ở các nơi là cao hơn 0°c nên rất ít nướ< 

bị . Do vậy, khoảng 98% . trên bề mặt Trái Đất tồr 

tại ở.và chỉ có khoảng 2% tồn tại ở . 

6. Trên hình võ là đồ thị cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời giar 
khi nung nóng và làm nguội chì. Hây cho biết các đoạn AB, BC, CD 
DE, EF, FG, GH nhiệt độ thay đổi như thế nào? Chì đang ở thể nàơ; 
Nhiệt độ nóng chảy và đông đặc của chì là bao nhiêu? 



128 






















'7/'« lởi 


Đoạn AB: nhiệt độ .. chì đang ở. 

Đoạn BC:.không thay đối, chì vừa ở.vừa ở. 

Đoạn CD:.tăng, chì đang ở. 

Đoạn DE: nhiệt độ ., chì đang ở. 

Đoạn EF: nhiệt độ., chì đang ở. 

Đoạn FG: nhiệt độ ., chì vừa ở.vừa ở. 

Đoạn GH: .giảm, chì ở. 

7. Trên hình vẽ là sự thay đối nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng và 
đế nguội một chất rắn. 

a) ơ nhiệt độ nào chất rắn bát đầu nóng chảy? 

b) Chất rắn này là chất gì? 

c) Đế đưa chất này từ 60°c tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời 
gian? 

d) Thời gian nóng chảy của chất rắn này là bao nhiêu phút? 

e) Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ mấy? 

0 Thời gian đông đặc kéo dài bao nhiêu phút? 



'Jùứĩiuj tlẫn 

a) ở.....chất rắn bắt đầu nóng chảy. 

b) Chất này là . 


129 





























c) cần khoảng.phút để đưa chất này từ 60°c tới nhiệt độ nóng chảy. 


d) Thời gian nóng chảy của chất rắn.phút. 

e) Bắt đầu vào phút thứ. 

í) Thời gian đông đặc kéo dài.phút. 


8. Bỏ vài cục nước đá lấy từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh rồi theo 
dõi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau đây: 



*m 

ra 

n 

n 

ra 

ra 

ra 

ra 

na 

ra 


CTĩrĩĩSB 

£5 

s 

B 

ra 

ra 

ra 

ra 

ra 

ra 

ra 

KI 


a) Vẽ đường biểu diễn sự thay đểi nhiệt độ theo thời gian. 

b) Có hiện tượng gì xảy ra đối với nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10? 
Học sinh tự trả lời. 

9. Bảng sau cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất 
rắn khi được đun nóng và để nguội: 



ga 

ra 

n 

ra 

ra 

ra 

ra 

ra 

ra 

ra 

Kil 

tSBTSBÊÊ 

TĨÌỀ 

ra 

ra 

ra 

ra 

KI 

ra 

ra 

ra 

ra 

ra 


a) Vẽ đường biểu diễn theo số liệu của bảng trên. Chọn trục nằm 
ngang là thời gian và trục thẳng đứng là nhiệt độ. 

b) Ở nhiệt độ nào chất rắn bắt đầu nóng chảy? 

c) Chất rắn này là chất gì? Vì sao em biết điều đó? 

d) Để chất rắn từ 60°C đến nhiệt dộ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian? 

e) Từ phút thứ 6 tới phút thứ 10 nhiệt độ của chất thay đổi như thế 
nào? Chất tồn tại d thể nào? 

f) Sự đông đặc xảy ra trong khoảng thời gian nào? 

'g) Từ phút thứ 18 tới phút thứ 20, chất tồn tại ở thể nào? 

Học sinh tự trả lời. 

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không dúng? 

A. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. 

B. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ tiếp tục tăng. 

C. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ không thay đổi. 

D. Khi đã bắt dầu nóng chảy, nếu không tiếp tục đun thì sự nóng 
chảy sẽ ngừng lại. 


130 













2. Cáu nào sau đây không đúng? 

A Một chất bắt đầu nóng chảy ở nhiệt độ nào thì cũng bắt đầu đông 
đặc ở nhiệt độ đó. 

B. Trong suốt thời gian đông đặc, nhiệt độ của chất đó không đối. 
c. Mỗi chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy hay nhiệt độ đông đặc 
khác nhau. 

D Trong sucít quá trình đông đặc, nhiệt độ của chất đó tiếp tục nguội 
dần. 

3. Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của 
nước dưới đây, câu nào dúng? 

A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc. 

B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc. 

c. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn hay thấp hơn nhiệt độ đông đặc là. tùy 
thoo mỗi chất. 

D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiột độ đông đặc. 

4. Trong các hiện tượng sau đáy, hiện tượng nào không liên quan đến sự 
nóng chảy? 

A. Bỏ một cục nước đá vào cốc nước. 

B. Đốt một ngọn nến. 

c. Đốt một ngọn đèn dầu. 

D. Đúc một cái chuông đồng. 

5. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự đông đặc? 

A. Ngọn nến vừa tắt. 

B. Ngọn nến đang cháy. 

c. Cục nước đá lấy ra khỏi tủ lạnh. 

D. Ngọn đèn dầu đang cháy. 

6. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng nóng chảy? 

A. Nước đá đang tan. 

B. Bơ chày ra khi gặp thời tiết nóng. 

c. Tầng ozone thúng, băng ở Nam cực đang tan dần. 

D. Cả 3 hiện tượng trên đều là hiện tượng nóng chảy. 

7. Quan sát đường biểu diễn sự nóng chảy của bàng phiến, đường biểu 
diễn trong giai đoạn nóng chảy là: 

A. Đường thẳng B. Đường thẳng nằm ngang 

c. Đường thắng nằm xiên D. Đường cong 


131 



8. Trường hợp nào sau đây không phải là sự đông đặc? 

A. Tạo thành mưa đá B. Đúc tượng đồng 

c. Làm kem que D. Tạo thành sương mù. 

9. Người ta lấy nhiệt độ của nước đá đang tan làm mức đo nhiệt độ 
(nhiệt giai Celsius) vì: 

A. Không thể làm nước lạnh thêm được nữa. 

B. Nhiệt độ của nước đá đang tan (0°C) không đổi trong suốt quá 
trình tan. 

c. Vì thực tế nước đá đông ở 0°c. 

D. A và c đúng. 

10. Khi đúc tượng đồng, các quá trình xảy ra như sau: 

A. Rắn -> lỏng -> rắn B. Rắn -» lỏng 

c. Lỏng -> rắn D. Lỏng -» rắn -> lỏng -» rắn. 

11. Câu nào nói về nhiệt độ của băng phiến sau đây là đúng? 

A. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ tăng. 

B. Trong thời gian đông đặc nhiệt độ giảm. 

-C. Chỉ trong thời gian đông đặc nhiệt độ mới không thay đổi. 

D. Cả trong thời gian nóng chảy và đông đặc nhiệt độ đều không 
thay đổi. 

12. ở nhiệt độ trong lớp học, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng? 

A. Thủy ngân B. Rượu c. Nhôm D. Nước. 

13. Rượu nóng chảy ở nhiệt độ -117°c. Hỏi rượu đông đặc ở nhiệt độ 
nào sau đây? 

A. 117°c B. -117°c 

c. Cao hơn -117°c D. Thấp hơn -117°c. 

14. Một tảng đá có thể tích Vi cm 3 tan ra thành v 2 cm 3 của nước. 

A. Vi luôn luôn lớn hơn v 2 B. V! luôn luôn nhỏ hơn v 2 

c. Vi = v 2 D. Chưa thể khẳng định được. 

15. Trong ba chất chì, đồng, kẽm. Nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) 
của chất nào lớn nhất? Hãy chọn câu trả lời đúng? 

A. Đồng. 

B. Chì. 
c. Kẽm. 

D. Cả ba chất nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) bằng nhau. 


132 



16- Nếu ta bỏ một miếng thép và một miếng chì vào một nồi đồng đang 
nóng chảy thì: 

A. Cả thép và chì cùng nóng chảy theo đồng. 

B. Cả thép'và chì đều không bị nóng chảy. 

c. Chỉ có chì bị nóng chảy còn thép thì không. 

D. Chỉ có thép bị nóng chảy còn chì thì không. 

17. Khi cho nước và chì lỏng đông đặc, ta nhận thấy: 

A. Chì và nước cùng tăng thể tích. 

B. Chì và nước cùng giảm thể tích. 

C. Chì tăng thể tích còn nước giảm thể tích. 

D. Chì giảm thể tích còn nước tăng thể tích. 


Bài 19: Sự BAY HƠI VÀ sự NGƯNG TỤ 

A. CÂU HỎI LÝ THUẾT 

1. Sự bay hơi là gì? 

í7rả lời 

Sự chuyển từ.sang.gọi là sự bay hơi. 

2. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào mấy yếu tố? Kể tên? 

£7rả tời 

TỐC độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào . yếu tố: 

...và.của chất lỏng. 

3. Hãy nêu đặc điểm của sự bay hơi? 

Qrả lởi 

Sự bay hơi xảy ra ở mọi..V.của chất lỏng. 

Sự bay hơi chỉ xảy ra trên.của chất lỏng đó. 

4. Sự ngưng tụ là gì? 

£7rả lài 

Sự chuyển từ.sang.gọi là sự ngưng tụ. 

5. Hãy nêu đặc điểm của sự ngưng tụ? 

Í7fả lời 

Sự ngưng tụ càng.nếu nhiệt độ càng.*. 


133 
















B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Chọn từ thích hợp đế điền vào chỗ trống của các câu sau đây: 


- Nhiệt độ càng. thì tốc độ bay hơi càng 

- Gió càng.thì tốc độ bay hơi càng. 


- Diện tích mặt thoáng chất lỏng càng . thì tốc độ bay 

hơi càng. 

2. Những người nông dân khi trồng chuối hay mía, người ta phải phạt 
(chặt) bớt lá. Hãy cho biết làm như vậy có lợi ích gì? 

<7rÁ tời 

Chuối và mía là hai loại cây có nhiều nước bên trong, nếu để cây có 
nhiều lá thi nước sẽ . nhiều ra ngoài nên người ta làm 


như vậy để .diện tích mật thoáng cua lá. Từ đó hạn chế dược 

sự . từ lá có thế làm khô cây và làm giảm sản lượng 

thu hoạch. 


3. Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, nếu còn nút 
kín thì không cạn? 

<7rả tới 

Rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, nếu đậy nút kín thì 
không cạn vì: 

Chai không đậy nút thì hiện tượng . diễn ra liên tục 

nên rượu sẽ . Còn chai đậy nút thì hiện tượng 

.bị ngừng lại nên rượu sẽ . 

4. Bỏ vài cục đá vào trong một cốc nước, sau một thời gian, ta thấy có 
những giọt nước đọng ở ngoài thành cốc. Những giọt nước này từ dâu 
xuất hiện? 


134 
















r cTrả lởi 

Trong không khí luôn có chứa . Chúng tồn tại ờ thể 

. khi gặp lạnh chúng sẽ . thành giọt và bám 

vào thành cốc. 

5. Nêu vài ví dụ về hiện tượng ngưng tụ trong tự nhiên? 

^Trả lởi 

- Vào những ngày trời ., khi hà hơi thổi vào một tấm kính, ta 

thấy tấm kính bị . Do hơi nước có trong.,. của 

ta khi gặp.sẽ bị .thành một lớp nước bao phủ 

bề mặt tấm kính. 

- Hiện tượng trời mưa: Do không khí luôn chứa., khi 

gặp.chúng.thành những giọt mưa ở trên cao 

gọi là mây. Khi gặp gió, chúng rơi xuống đất tạo thành mưa. 

6. Giải thích sự tạo thành giọt nước trên lá cây vào ban đêm? 

'Trú lời 

Ban ngày, nhiệt độ không khí ., nước bị .vào không 

khí. Ban đêm, nhiệt độ .ban ngày nên nước trong không 

khí.lại tạo thành các giọt nước trên lá cây vào ban đêm. 

7. Tại sao vào mùa nắng, cây rụng lá? Tại sao ở những vùng sa mạc, lá 
cây thường có dạng hình gai? 

C3 rả tời 

Cây rụng lá vào ., để hạn chế sự. 

Cây cối ớ . có dạng hình gai để . diện 

tích thoát hơi nước. 

8. Em rút ra kết luận gì qua thí nghiệm sau đây: 


Ánh sáng mặt trời 



Ánh sáng mãt trời 



135 






















£7iwỉ lời 

Trong một bình kín thì .chất lỏng không mất đi: 

lượng nước.bằng lượng nước.. 

c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Để làm muối người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong 
nước biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết như thế 
nào thì nhanh thu hoạch được muối? Tại sao? 

Qnỉ lời 

Để làm muối người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong 

nước biển.. còn muối dọng lại trên ruộng. 

Thời tiết càng nóng, khô và có gió thì càng nhanh thu hoạch muối vì 
các yếu tố.,.và.làm nước.nhanh. 

2. Vì sao ngay khi tắm xong, ta có cảm giác mát lạnh? 

(7rá lời 

Ngay khi tắm xong, một phần.trên người ta bị.. 

chúng lấy đi nhiệt năng của ta nên ta có cảm giác mát lạnh. 

3. Các bình trong hình vẽ đều đựng cùng một lượng nước. Để cả ba bình 
vào trong phòng kín. Hỏi sau một tuần bình nào còn ít nước nhất, 
bình nào còn nhiều nước nhất? 



ÍT rả lởi 

Sau một tuần bình B còn . nước nhất, bình A còn . nước 

nhất vì bình B có .tiếp xúc với không khí nhiều nhất, 

còn bình A do giới hạn của cổ chai nên không khí tiếp xúc với bình 

.nhất nên nước còn.... 

4. Tại sao thả bèo hoa dâu, không những tốt lúa mà còn chống được hạn? 


'Trá lời 

Bèo hoa dâu nổi trên mặt thoáng của nước làm.diện tích mặt 

thoáng của nước, làm cho nước trong ruộng.ít đi, giữ được 

nước cho ruộng. 


136 





















5. Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi Mặt 
Trời mọc, sương mù lại tan đi? 

<7rả lời 

Sương mù thường có vào mùa lạnh vì khi dó nhiệt độ hạ thấp 

. trong không khí . gây ra sương mù. Khi 

Mặt Trời mọc, .tăng cao làm nước . nên 

sương mù tan dần. 

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là của sự bay hơi? 

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng. 

B. Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng. 

c. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng. 

D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng của chất lỏng. 

2. Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi? 

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định. 

B. Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng. 

c. Xảy ra càng nhanh khi nhiệt độ càng cao. 

D. Chỉ xảy ra ở một số chất lỏng. 

3. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 

A. Nhiệt độ của chất lỏng. 

B. Lượng chất lỏng. 

c. Diện tích mặt thoáng chất lỏng. 

D. Gió trên mặt thoáng chất lỏng. 

4. Muốn tăng tốc độ bay hơi của một chất lỏng ta phải: 

A. Tăng chiều cao của bình đựng chất lỏng. 

B. Tăng diện tích mặt thoáng, 
c. Tăng thể tích chất lỏng. 

D. Giảm thể tích chất lỏng. 

5. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi? 

A. Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng. 

B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng, 
c. Không nhìn thấy được. 

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng. 


137 







6. Nước ở trong cốc bay hơi càng nhanh khi: 

A. Nước trong cốc càng nhiều. 

B Nước trong cốc càng ít. 
c. Nước trong cốc càng nóng. 

D. Nước trong cốc càng lạnh. 

7. Phải thực hiện các thao tác nào trong các thao tác sau đây đế kiểm 
tra tác động của nhiệt độ lên tốc độ bay hơi của nước? 

A. Lấy hai đĩa nhôm giống nhau. 

B. Đổ vào đĩa những lượng nước như nhau. 

c. Đặt một đĩa trong phòng, một đĩa ngoài trời có nắng. 

D. Cả ba thao tác trên. 

8. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Nước chỉ có thể bay hơi ở nhiệt độ 100°c. 

B. Nước có thể bay hơi ở mọi nhiệt độ khác nhau. 

c. Trong khi bay hơi nhiệt độ của nước không thay đổi. 

D. Trong cùng điều kiện môi trường, nước là chất Jỏng dễ bay hơi và 
bay hơi nhanh nhất. 

9. Khi lau bảng bằng khăn ướt thì chỉ một lát sau là bảng khô vì: 

A. Sơn trên bảng hút nước. 

B. Nước trên bảng chảy xuống đất. 

c. Nước trên bảng bay hơi vào không khí. 

D. Gỗ làm bảng hút nước. 

10. Chọn câu đúng: 

A. Sự bay hơi xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào cúa chất lỏng. 

B. Sự bay hơi chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao. 

c. Sự bay hơi là' sự chuyển từ thể rắn sang thể hơi. 

D. Chỉ có nước mới bay hơi còn các chất lỏng khác không bay hơi. 

11. Trong những trường hợp sau trường hợp nào làm nguội không phải 
nhờ bay hơi? 

A. Đưa một tô canh nóng đến trước một cái quạt đang chạy. 

B. Ảm nước đang sôi, tắt bếp và mở nắp cho nguội dần. 

c. Ròn một thanh kiếm xong, nhúng xuống nước cho nguội. 

D. Quạt gió dùng trong máy tính. 


138 



12. Em hãy chọn cách sắp xếp các chất sau theo thứ tự giảm dần tốc độ 
bay hơi: nước, dầu, rượu, xăng. 

A. Nước, dầu, rượu, xàng B. Xăng, dầu, nước, rượu 

c. Nước, rượu, dầu, xăng D. Xăng, dầu, rượu, nước. 

13. Tại sao các y tá thường dùng cồn để làm sạch bề mặt da trước khi tiêm? 
A Vì cồn bay hơi rất nhanh. 

B. Vì cồn có tính sát trùng mạnh, 
c. Vì cồn rất rẻ. 

D. A và B đều đúng. 

14. Các loài cây trong sa mạc thường có lá nhỏ, có lông dày hoặc có gai 
vì lý do gì? 

A. Đề đỡ tốn dinh dưỡng nuôi lá. 

B. Hạn chế bốc hơi. 
c. Vì đất khô cằn. 

D. Vì thiếu nước. 

15. Câu nào sau đây sai khi nói về sự ngưng tụ? 

A. Sự ngưng tụ là quá trình ngược lại của sự bay hơi. 

B. Hơi nước gặp lạnh thì ngưng tụ thành nước. 

c. Sự ngưng tụ là sự chuyến thể từ trạng thái hơi sang trạng thái long. 
D. Sự ngưng tụ phụ thuộc vào gió, diện tích mặt thoáng. 

16. Câu nào sau đây không dúng? 

A. Hiện tượng ngưng tụ hơi nước là hiện tượng không thế quan sát 
được bằng mắt thường. 

B. Hiện tượng ngưng tụ hơi nước là quá trình ngược lại của sự bay hơi. 

C. Hơi nước gặp lạnh thì ngưng tụ lại thành nước. 

D. Sương mù vào sáng sớm là hiện tượng ngưng tụ hơi nước. 

17. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Sự ngưng tụ hơi nước chỉ xuất hiện vào những ngày thời tiết lạnh. 

B. Vào những ngày thời tiết lạnh hơi nước trong không khí ngưng tụ 
lại tạo thành sương mù. 

c. Mây là sự ngưng tụ hơi nước. 

D. B và c đúng. 

18. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ? 

A. Sương đọng trên lá cây B. Sự tạo thành sương mù 

c. Sự tạo thành hơi nước D. Sự tạo thành mây. 


139 



19. Bên ngoài thành cốc đựng nước đá có nước vì: 

A. Nước trong cốc có thể thấm ra ngoài. 

B. Hơi nước trong không khí ngưng tụ gặp lạnh tạo thành nước, 
c. Nước trong cốc bay hơi ra bên ngoài. 

D. Nước trong không khí tụ trên thành cốc. 

20. Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ? Hãy chọn câu 
trả lời đúng nhất. 

A. Khi hà hơi vào mặt gương thì mặt gương bị mờ. 

B. Khi đun nước có làn khói trắng bay ra từ vòi ấm. 

c. Khi đựng nước trong chai đậy kín thì lượng nước trong chai 
không bị giảm. 

D. Cả 3 trường hợp trên. 

21. Xét hiện tượng: Trong những ngày thời tiết lạnh, nhiệt độ trong 
phòng tắm có vẻ ấm áp dễ chịu hơn trong phòng khách. 

Giải thích: Trong phòng tắm, không khí có nhiều hơi nước hơn ở 
phòng khách, nên tốc độ bay hơi của nước trên cơ thể giảm, do đó 
ta có cảm giác ấm áp hơn trong phòng khách. 

A. Hiện tượng đúng - Lời giải thích đúng. 

B. Hiện tượng đúng - Lời giải thích sai. 
c. Hiện tượng sai - Lời giải thích đúng. 

D. Hiện tượng sai - Lời giải thích sai. 

22. Câu nào sau đây không đúng: 

A. Trong cùng một điều kiện môi trường, nước khó bay hơi hơn cồn, 
rượu. 

B. Quá trình bay hơi là quá trình thu nhiệt, 
c. Quá trình bay hơi là quá trình tỏa nhiệt. 

D. Trong cùng một điều kiện, chất lỏng có mặt thoáng càng lớn bay 
hơi càng nhanh. 


140 



Bài 20: Sự SÔI 


A. CÂU HÒI LÝ THUYẾT 

1. Sự sôi của chất lỏng là gì? 

~~ỉrả lởi 

Sự sôi thực sự là sự . trong cả khối chất lỏng, trong đó 

chất lỏng vừa bay hơi tạo ra các ., vừa bay hơi trên 

.của chất lỏng. 

2. Hãy nêu đặc điểm của sự sôi? 

Trú lởi 

Mỗi chất lỏng sôi ở một . nhất định. Nhiệt độ đó gọi là 


Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng. 

3. ớ nhiệt độ nào thì một chất lỏng, cho dù có tiếp tục đun vẫn không tăng 
nhiệt độ? Sự bay hơi của chất lỏng ở nhiệt độ này có đặc điểm gì? 

lởi 

- Khi đun chất lỏng đến một nhiệt độ nhất định, gọi là. 

của chất lỏng thì lúc đó cho dù có tiếp tục đun nhiệt độ của chất 
lỏng vẫn không thay đổi. 

- Sự bay hơi của chất lỏng ở nhiệt độ này có đặc điểm: chất lỏng vừa 

.tạo ra các bọt khí, vừa...trên mặt thoáng. 

4. Nhiệt độ sôi phụ thuộc như thế nào vào áp suất? 

Trá lởi 

Sự sôi còn phụ thuộc vào. ở phía trên mặt thoáng của 

chất lỏng. Áp suất càng . thì . sôi càng 

.và ngược lại. 

B. BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Chọn từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các câu sau đây: 


a) Nước sôi ở nhiệt độ . . . Nhiệt độ này gọi là . 

của nước. 

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước. 

c) Sự sôi là . đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước 

vừa bay hơi .vừa bay hơi trên . 

của chất lỏng. 


141 






















2. Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc 
chia nhiệt độ? 

Irả lởi 

Vì hơi nước sôi ở .xác định và . trong suốt 

quá trình sôi, giúp người ta có thể xác định dễ dàng nhiệt độ. 

3. Hãy xếp các chất có nhiệt độ sôi theo thứ tự giảm dần: rượu, nước, 
ête, thủy ngân. 

C7 rả tời 

Học sinh tự trả lời. 

4. Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế 
thủy ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu? 

(7.rủ lời 


Vì rượu. ở nhiệt độ 80°c, thấp hơn..của nước nên 

không thể đo . của không khí bằng nhiệt kế rượu. 

Thủy ngân . ở 357°c cao hơn .của nước nên có thể 

dùng nhiệt kế thủy ngân để đo .của hơi nước. 

. Hình vẽ đường biểu diễn sự 
thay đổi nhiệt độ của nước 
khi được đun nóng. Các đoạn 
AB và BC của đường biểu 
diễn ứng với quá trình nào? 

QVó lởi 

Đoạn AB biểu diễn quá trình 

. nhiệt độ của nước 

từ.đến. 




142 
















7«í lời 


Đoạn AB biêu diễn quá trình.nhiệt độ cúa nước từ.đến 

Đoạn BC biểu diễn quá trình .của nước ở 100°c. 

Đoạn CD biếu diễn quá trình . của nước từ 100 u c xuống đến 


c. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

1. Hãy xếp các đặc điểm sau đây vào các cột tương ứng: 

A. Xảy ra ở một nhiệt độ nhất định. 

B. Xảy ra ở mọi nhiệt độ. 

c. Xảy ra ở cả trong lòng và mật thoáng cùa chất long. 

D. Chỉ xảy ra ở mặt thoáng của chất long. 

E. Cần phải đun nóng đến một nhiệt độ xác định. 

G. Nhiệt độ chất lỏng thay đổi. 

H. Nhiệt độ chất lỏng không thay đối. 

I. Làm cho khối lượng chất long giám đi. 

K. Tạo thành hơi nước. 


Tính chất của sự bay hoi 

Tinh chất chung của sư bay 
hơi và sự sôi 

Tính chất của sự sôi 





Học sinh tự trả lời. 

2. ở áp suất thường, nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu? Nhiệt độ sôi 
của nước có thê đạt đến 110 n c ở áp suất thường được không? 


~7rá lời 

Ở áp suất thường, nhiệt độ sôi cùa nước là . Nhiệt độ sôi của 

nước không thể đạt đến 110°c ở ... được vì 


. của một chất có giá trị xác định ở một áp suất 

nhất định. 

3. Tại sao không thể luộc chín trứng trên núi, mặc dù nước đã sôi sùng 
sục? 


143 












í7hỉ lởi 


Càng lên cao . càng ., hiện tượng này gọi là 

sự sôi dưới áp suất thấp. Nghĩa là khi đó, tuy nước sôi sùng sục 
nhưng.của nước không tới 100°c. 

4. Tại sao không thế dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước 
đang sôi? 

ơrá lởi 

Rượu sôi ở., nếu nóng quá nhiệt độ đó thì rượu sẽ . 

Nhiệt độ sôi của nước cao hơn .của rượu nên không 

thể dùng nhiệt kế rượu để đo.của hơi nước đang sôi. 

5. Sau đây là bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một 
chất lỏng khi đun nóng. 


Thời gian (phút) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Nhiệt độ (°C) 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

80 

80 


a) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian. 

b) Có hiện tượng gì xảy ra đối với chất lỏng này từ phút thứ 12 đến 
phút thứ 16? 

c) Chất lỏng này có phải nước không? 

<7rả lời 

a) Học sinh tự vẽ. 

b) Từ phút 12 đến phút thứ 16, nhiệt độ của chất lỏng. 

mặc dù chất lỏng vẫn được đun nóng, nên chất lỏng đang. 

c) Chất lỏng này . nước vì nước . ở nhiệt 

độ . 

6. Trên hình vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời 

gian đun. 

Hỏi: 

a) Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút thứ 5; từ 
phút thứ 10 đến phùt thứ 25? 

b) Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút thứ 5 đến phút thứ 
10; từ phút thứ 25 đến phút thứ 30? 

c) Các quá trình nóng chảy, bay hơi, sôi diễn ra trong những khoảng 
thời gian nào? 


144 
















Nhiệt độ (°C) 



thể. 

Từ phút...đến phút.nước ở thế. 

b) Trong khoảng thời gian từ phút. đến phút.: nước 

vừa ở thể.vừa ở thể. 

Từ phút.đến phút.: nước vừa ở thế’ .vừa 

ở thể. 

c) Quá trình . diễn ra trong khoảng thời gian từ phút 

.đến phút. 

Quá trình . diện ra trong khoảng thời gian từ phút 

.đến phút. 

Quá trình . diễn ra trong khoảng thời gian từ phút 

.đến phút. 

7. Trên hình vẽ là đường biếu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian 
của quá trình đun nóng và sôi của một chất nào đó. Dựa vào hình vẽ 
và bảng ghi nhiệt độ của một số chất ở điều kiện chuẩn (trang 87 
SGK), hãy xác định: 

a) Thời gian đun nóng và thời gian sôi của chất đó? 

b) Nhiệt độ sôi là bao nhiêu? Từ đó suy ra chất đó là chất gì? 

c) Chất đun sôi trên đã chuyển hoàn toàn từ trạng thái lỏng sang 
trạng thái hơi chưa? 


145 






























Nhiệt độ (°C) 



8. Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số 
chất được xếp theo thứ tự vần chữ cái: 


Chất 

Nhiệt độ nóng chảy 

Nhiệt độ sôi 

Chì 

327°c 

1613°c 

Nước 

0 °c 

100°c 

Ôxi 

-219°c 

-183°c 

Rượu 

-114°c 

78°c 

Thủy ngân 

-39°c 

357°c 


a) Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, thấp nhất? 

b) Chat nào có nhiệt độ nóng cháy cao nhất, chãp nhất? 

c) ở trong phòng có nhiệt độ 25°c thì chất nào trong những chất kê 
trên ớ thế rắn, thế lóng, thế khí? 

Học sinh tự trả lời. 

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Chọn câu đúng trong các câu sau đây khi nói về sự sôi? 

A. Sự sôi là sự bay hơi trên bề mật thoáng của chất lóng. 

B. Sự sôi là sự bay hơi ớ trong lòng chất lỏng. 

c. Sự sôi là sự bay hơi cả ở trong lòng chất lỏng lẫn cả trên bề mặt 
thoáng cua nó. 

I). Cá 3 câu A, B, c dều đúng. 


146 









2. Đặc điếm nào sau đây không phái của sự sôi? 

A. Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chàt lòng. 

13. Chí xáy ra ớ một nhiệt độ xác định nào đó đối với mỗi chât lỏng, 
c. Khi đã xảy ra sự sói, nếu ta cứ tiếp tục đun nhiệt độ cùa chất lỏng 
khòng thay đôi. 

D. ơ nơi có áp suất cao thì nhiệt độ sôi cua chất lóng càng cao. 

3. Hiện tượng nào sau jđây chứng tò nước bắt đầu sôi? 

A. Các bọt khí xuât hiện ở đáy bình. 

B. Các bọt khí nổi lên. 

c. Các bọt khí nổi lòn càng to. 

D. Các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng chất long. 

4. Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ cúa chất lóng: 

A. Tăng (lán lón B. Giảm dần đi 

c. Khi tăng khi giảm D. Không thay đổi. 

5. Hãy chọn nhận xét đúng nhất về nhiệt độ sôi: 

A. ơ nhiệt độ sôi thì các bọt khí xuất hiện ở đáy bình. 

B. ơ nhiệt độ sôi thi nước roo. 

c. ơ nhiệt độ sôi thì các bọt khí nối lên nhiều hơn, càng đi lên càng 
to ra, khi đến mật thoáng chất lỏng thì vỡ tung. 

D. ơ nhiệt độ sôi thì các bọt khí nổi dần lên. 

6. Đế đo nhiệt độ sôi của nước ta phải dùng nhiệt kế nào? 

A. Nhiệt kế rươu B. Nhiệt kê y tế 

c. Nhiệt kế thủy ngân D. Nhiệt kế nào cùng được. 

7. Nhiệt độ sói cua inột chất lỏng phụ thuộc; 

A. Khối lượng chất lóng. 

B. Thô tích chất long. 

c. Áp suất trên mặt thoáng chất lỏng. 

D. Khối lượng riêng của chất lóng. 

8. Thông thường nước sôi ở 100°c, muốn nước sôi ở 80°c thì: 

A. Đun nước dưới áp suất cao. 

B. Đun nưức dưới áp suất thấp. 

c. Đun nước với ngọn lửa nhỏ, hu riu. 

1). Tất cá cùng sai. 


147 



9. Khi học xong bài sự sôi, ba bạn Bình, Lan, Chi phát biểu: 

Bình: Ta có thể đun sôi một cục sắt. 

Lan: Sắt là chất rắn làm sao mà đun sôi được. 

Chi: Sao lại không? Nhiệt độ nóng chảy của sắt là 1300°c còn nhiệt 
độ sôi của sắt là 3050°c, sắt nóng chảy ra thành chất lỏng rồi sôi, 
điều đó tất nhiên thôi. 

A. Chỉ có Bình đúng B. Chỉ có Lan đúng 

c. Chỉ có Chi đúng D. Bình và Chi cùng đúng. 

10. Câu nào sau đây không đúng? 

A. Mọi kim loại đều có thể đun sôi được. 

B. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy nên không có nhiệt độ sôi. 
c. Đun sôi nước cũng là quá trình bay hơi của nước. 

D. Ở điều kiện bình thường đun nước ở mức lửa to hay nhỏ, thì nhiệt 
độ sôi của nước vẫn là 100°c. 

11. Ở nhiệt độ phòng chỉ có khí ôxi, không có ôxi lỏng là vì: 

A. Ôxi luôn luôn là chất khí. 

B. Nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ sôi của ôxi. 
c. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ sôi của ôxi. 

D. Nhiệt dộ trong phòng bằng nhiệt độ sôi của ôxi. 

12. Thủy ngân trong phòng có nhiệt độ nóng chảy là -39°c và nhiệt độ 
sôi là 357°c. Khi phòng có nhiệt độ 30°c thì thủy ngân tồn tại ở: 

A. Chỉ ở thể lỏng. 

B. Chỉ ở thể hơi. 

c. Ở cả thể lỏng và thể hơi. 

D. ở cả thể rắn, thể lỏng và thế’ hơi. 

13. Chất nào tồn tại cả ở thể lỏng và thể hơi khi trong phòng có nhiệt 

độ 25°c? 

A. Chì và ôxi B. Thủy ngân và ôxi 

c. Nước và chì D. Nước và thủy ngân. 

14. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? 

A. Chì B. Ôxi c. Nước D. Thủy ngân. 

15. Một trong các hình thức bốc hơi của nước là: 

A. Sự bay hơi B. Sự ngưng tụ 

c. Sự sôi D. Cả A và c đúng. 


148 



16. Rượu sôi ở nhiệt độ nào sau đây: 

A. 176°c B. 176°F c. 80°F D. 176°K. 

17. Hãy xếp các chất có nhiệt độ sôi theo thứ tự giảm dần? 

A. Rượu, nước, ête, thủy ngân. 

B. Thủy ngân, nước, rượu, ête. 
c. Nước, rượu, thủy ngân, ête. 

D. Ête, thủy ngân, rượu, nước. 

Ô CHỮ NHIỆT HỌC 1 



Hàng ngang 

1. Nhiệt kế.dùng để đo nhiệt độ cơ thể người. 

2. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng. 

3. Nhiệt độ của chất lỏng khi chuyển sang thể hơi bằng hiện tượng 
sôi. 

4. Thể tích khối khí giảm khi gặp. 

5. Sự đông đặc là sự chuyển từ thể.sang thể răn. 

6. Nhiệt kế thường dùng hoạt dộng dựa trên hiện tượng . vì 

nhiệt của các chất. 

7. Bộ phận chủ yếu trong cái ngắt điện tự động hoạt động dựa vào 
tính chất dãn nở vì nhiệt. 

Hàng dọc (ô được tô đậm) 

Một dạng tồn tại của vật chất, ở trạng thái trung gian giữa thể 

rắn và thể khí. 


149 








Ô CHỮ NHIỆT HỌC 2 



Hàng ngang 

1. Tên gọi sự chuyến từ thể rắn sang thế lỏng 

2. Tên gọi sự chuyển từ thể lỏng sang khí (hay hơi) 

3. Một yếu tố tác động đến tốc độ bay hơi 

4. Việc ta phải làm đế kiếm tra các dự đoán 

5. Một yếu tố nữa tác động đến tốc độ bay hơi 

6. Tôn gọi sự chuyến thề từ lỏng sang rắn 

7. Từ dùng để chỉ sự nhanh hay chậm 
Hàng dọc 

Hây diễn tả nội dung của từ trong các ô hàng dọc được in đậm. 

TỔNG KẾT CHƯƠNG II 

A. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống 

1. Có một quá cầu không thẳ lọt vòng kim' loại, muốn quả cầu thả lọt 

vòng kim loại ta phái . vòng kim loại đế nó ., hoặc ta 

phải .quả cầu đố nó . 

2. Khi nung nóng .quả cầu tàng lên, ngược lại . của nó sẽ 

.khi .. 

3. Chất rắn .khi nóng lên, co lại khi . 

4. Khi rót nước nóng vào ly thủy tinh dày,.tăng lên đột ngột làm 

thủy tinh . đột ngột không đồng đều, kết quả là ly thủy tinh bị 

nứt. 


150 

















5. Các chất rắn khác nhau thì .khác nhau. 

6. Khi đun nước ta không nên đổ đầy ấm vì khi đun . tăng lên 

làm chơ nước trong ấm.và nước sẽ bị .ra ngoài. 

7. Người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy vì trong khi vận chuyển 

hoặc lưu trữ nhiệt độ có thế . làm cho nước ngọt nở ra, nếu 

đong đầy nước ngọt sẽ không còn chỗ để ., kết quả có thể làm 

chai. 

8. Chất lỏng nở ra khi .và co lại khi. 

9. Các chất lỏng.thì.khác nhau. 

10. Chất kty .khi nóng lên,.khi lạnh đi. 

11. Các chật khí.thì nở vì nhiệt. 

12. Trong ba chất rắn, lỏng, khí. nở vì nhiệt nhiều nhất, còn 

.nở vì nhiệt ít nhất. 

13. Khối lượng riêng củạ không khí trong khí quyển sẽ . khi 

nhiệt độ tăng vì thế tích của không khí. 

14. Sự co dãn vì nhiệt nếu bị . có thể gây ra . Vì thế 

mà ở chỗ tiếp nối của hai đầu thanh ray phải để .. một 

đầu cầu thép phải đặt trên . 

15. Băng kép gồm hai thanh . có bán chất . được tán 

chặt vào với nhau. Khi bị nung nóng hay làm lạnh do hai kim loại 

khác nhau thì . khác nhau nên băng kép bị .Do đó 

người ta ứng dụng tính chất này vào việc. 

16. Đê đo nhiệt độ người ta dùng.Các chất lỏng thường dùng đế 

chế tạo dụng cụ này là .và . Nhiệt kế hoạt động dựa 

trên hiện tượng...của các chất. 

17. Trong nhiệt giai Celcius, nhiệt độ nước đá đang tan là., của hợi 

nước đang sôi là . Trong nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ nước 

đá đang tan là., của hơi nước đang sỏi là. 

18. Ngoài nhiệt giai Celcius và Fahrenheit người ta còn dùng nhiệt giai 


19. Sự chuyển từ.sang.gọi là sự nóng chảy. Sự chuyến từ 

.sang thể.gọi là sự đông đặc. 


20. Phần lớn các chất đều nóng chảy và . ở một nhiệt độ 

. Nhiệt độ này gọi là . Nhiệt độ . 

của các chất khác nhau thì. 


151 

















































21. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ của chất. mặc dù ta 

tiếp tục . Tương tự, trong khi đang đông đặc .của 

chất.mặc dù ta tiếp tục. 

22. Sự chuyển từ thể.sang thể.gọi là sự bay hơi. Sự bay hơi 

xảy ra ở.của chất lỏng. 

23. bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào . và 

.của chất lỏng. 

24. Sự chuyển từ thể . sang thể . gọi là sự ngưng tụ. Đây là 

quá trình ngược của quá trình . Sự ngưng tụ xảy ra 

.khi nhiệt độ. 

25. Mỗi chất lỏng sôi ở .Nhiệt độ đó gọi là . 

26. Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của chất lỏng. 

27. Sự sôi cũng là một quá trình chuyển ., đó là quá trình chuyển từ 

. sang . 

28. Sự sôi là sự.diễn ra ở cả trên.của chất lỏng lẫn 

.chất lỏng. 

29. Nước sôi ở nhiệt độ .Nhiệt độ này gọi là . của nước. 

Trong suốt thời gian nước sôi, nhiệt độ. 

30. ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi chất chỉ tồn tại ở thể.; ở nhiệt 

độ thấp hơn nhiệt độ sôi, cao hơn nhiệt độ nóng chảy chất có thể 
tồn tại ở thể.và thể. 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn? 

A. Trọng lượng của vật tăng. 

B. Trọng lượng riêng của vật tăng. 
uC. Trọng lượng riêng của vật giảm. 

D. Cả 3 hiện tượng trên đều không xảy ra. 

2. Tại sao khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng? 

Hãy èhọn câu trả lời đúng nhất. 

A. Vì khối lượng của vật tăng. 

B. Vì thể tích của vật tàng. 

c. Vì khối lượng của vật không thay đổi còn thể tích của vật thay đổi. 

D. Vì khối lượng của vật không thay đổi còn thể tích của vật giảm. 


152 



































3. Tại sao khi đặt đường ray xe lửa người ta phải để một khe hở ở chỗ 
tiếp giáp giữa hai thanh ray? 

A. Vì không thể hàn hai thanh ray được. 

B. Vì để lắp các thanh ray được dễ dàng hơn. 

c. Vì khi nhiệt độ tăng, thanh ray có thể dài ra. 

D. Vì chiều dài của thanh ray không đủ. 

4. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng? 

A. Khối lượng của chất lỏng tăng. 

B. Trọng lượng của chất lỏng tăng. 

c. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng. 

D. Thể tích của chất lỏng tăng. 

5. Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của chất lỏng 
khi đun nóng chất lỏng trong một bình thủy tinh? 

A. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng. 

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm. 

c. Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi. 

D. Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm rồi sau đó mới tảng. 

6. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi hơ nóng không khí đựng trong 
một bình kín? 

A. Thể tích của không khí tăng. 

B. Khối lượng riêng của không khí tăng, 
c. Khối lượng riêng của không khí giảm. 

D. Cá 3 hiện tượng trên đều không xảy ra. 

7. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, 
cách nào là đúng? 

A. Rắn, lỏng, khí B. Lỏng, khí, rắn 

c. Khí, lỏng, rắn D. Khí, rắn, lỏng. 

8. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng thì phồng lên vì: 

A. Vỏ bóng bàn bị nóng mềm ra và bóng phồng lên. 

B. Vỏ bóng bàn nóng lên, nở ra. 

c. Không khí trong bóng nóng lên, nở ra. 

D. Nước nóng tràn qua khe hở vào trong bóng. 


153 



9. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, 
cách nào là đúng? 

A. Đồng, thủy ngân, không khí. 

B. Thủy ngân, đồng, không khí. 
c. Không khí, thủy ngân, đồng. 

D. Không khí, đồng, thủy ngân. 

10. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một quả cầu bằng đồng? 
A. Trọng lượng của quả cầu tăng. 

B Trọng lượng của quả cầu giảm, 
c. Trọng lượng riêng của quả cầu tảng. 

D. Trọng lượng riêng của quả cầu giảm. 

11. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi dùng tay áp chặt vào một bình 
thủy tinh có nút chặt? 

A. Thể tích của không khí trong bình tăng. 

B. Khối lượng riêng của không khí trong bình tăng, 
c. Khối lượng riêng cúa không khí trong bình giảm. 

D. Cả 3 hiện tượng trên đều không xảy ra. 

12. Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi? 

A. Nhiệt kế dầu B. Nhiệt kế y tế 

c. Nhiệt kế thủy ngân D. Cả ba loại nhiệt kế trên. 

13. Không khí, hơi nước, khí ôxy đều là những ví dụ về: 

A. Thể rắn B. Thể lỏng 

c. Thể khí D. Cả 3 thể rắn, lỏng, khí. 

14. Nước đá, nước, hơi nước có đặc điểm chung nào sau đây? 

A. Cùng ở một thể. 

B. Cùng một loại chất, 

c. Cùng một khối lượng riêng. 

D. Không có đặc điếm nào chung. 

15. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến 
sự nóng chảy? 

A. Đê một cục nước đá ra ngoài nắng. 

B. Đốt một ngọn nến. 
c. Đúc một bức tượng. 

D. Đốt một ngọn đèn dầu. 


154 



16. Trong các hiện tượng sau đáy, hiện tượn^ nào không liên quan đến 
sự đông đặc? 

A. Tuyết rơi B. Đúc tượng đồng 

c. Làm đá trong tủ lạnh D. Rèn thép trong lò rèn. 

17. Có thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ nóng chảy của chất 
nào sau đây? 

A. Bạc B. Băng phiến 

c. Thủy ngân D. Chì. 

18. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điếm nào là của sự bay hơi? 

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng. 

B. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng. 

c. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng. 

D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng cùa chất lỏng. 

19. Rượu nóng chảy ở -117 °c. Hỏi rượu đông đậc ở nhiệt độ nào sau đây? 

A. 117°c B. -117 c 

c. Cao hơn -117°c D. Thấp hơn -117°c. 

20. Khi lau bảng bằng khăn ướt thì chỉ một lát sau là bảng khô vì: 

A. Sơn trên bảng hút nước. 

B. Nước trên bảng chảy xuống đất. 

c. Nước trên bảng bay hơi vào không khí. 

D. Gỗ làm bảng hút nước. 

21. Tốc độ bay hơi của nước trong một cốc hình trụ càng lớn khi: 

A. Nước trong cốc càng nhiều. 

B. Nước trong cốc càng ít. 
c. Cốc được đặt trong nhà. 

D. Cốc được đặt ngoài sân. 

22. Trường hợp nào sau đây không phải là sự ngưng tụ? 

A. Sự tạo thành mưa B. Sự tạo thành mây 

C. Sự tạo thành hơi nước D. Sự tạo thành sươpg mù. 

23. Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ? Hãy chọn câu 
trả lời đúng nhất. 

A. Sương đọng trên lá cây. 

B. Lớp khói trắng bay ra từ vòi ấm nước khi đun nước, 
c. Lượng nước đế trong chai đậy kín không bị giảm. 

D. Cả 3 trường hợp trên. 


155 



24. Khi đun nước, nếu nước đã sôi mà vẫn tiếp tục đun thì: 

A. Nhiệt độ của nước tiếp tục tăng mãi. 

B. Nhiệt độ của nước chỉ tăng thêm trong một thời gian ngắn rồi 
ngừng lại. 

c. Nhiệt độ của nước không tăng. 

D. Cả 3 câu trên đều không đúng. 

25. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải của sự sôi? 

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng. 

B. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng, 
c. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng chất lỏng. 

D. Khi hiện tượng đang xảy ra thì nhiệt độ của chất lỏng không 
thay đổi. 

26. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? 

A. Chì B. Nước c. Ôxi D. Thủy ngân 

27. Chất nào tồn tại cả ở thể lỏng và thể hơi khi trong phòng có nhiệt 

độ 25°c? 

A. Chì và ôxi B. Thủy ngân và ôxi 

c. Nước và chì D. Nước và thủy ngân 

28. Chất nào chỉ tồn tại ở thể hơi ở nhiệt độ trong phòng? 

A. Chì B. Thủy ngân c. Nước D. Ôxí. 

29. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến 
sự nóng chảy? 

A. Một que kem đang tan. 

B. Một ngọn nến đang cháy. 

c. Một cục đá đang để ở ngoài nắng. 

D. Một ngọn đèn dầu đang cháy. 

30. Trường hợp nào sau đậy liên quan đến sự ngưng tụ? Hãy chọn câu 
trả lời đúng nhất. 

A. Khi hà hơi vào mặt gương thì mặt gương bị mờ. 

B. Khi đun nước có làn khói trắng bay ra từ vòi ấm. 

c. Khi đựng nước trong chai đậy kín thì lượng nước trong chai 
không bị giảm. 

D. Cả 3 trường hợp trên. 


156 



ĐỀ THI HỌC KÌ II 

Thời gian 45 phút 

I. Khoanh tròn chữ cái trưóc câu mà em chọn 

1. Chọn kết luận không dứng trong các kết luận dưới đây: 

A. Chất rắn tăng thể tích khi nhiệt độ thay đổi. 

B. Chất rắn giảm thể tích khi nhiệt độ lạnh đi. 
c. Chất rắn co dãn theo nhiệt độ. 

D. Mỗi chất rắn có một giới hạn nở vì nhiệt nhất định. 

2. Chọn câu phát biểu sai: 

A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 

B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

c. Khi làm nóng chất lỏng thì thể tích chất lỏng tăng lên, khối lượng 
của khối chất lỏng không thay đổi. 

D. Các chất lỏng có thể tích như nhau nở vì nhiệt như nhau. 

3. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 

B. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

c. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt 
nhiều hơn chất rắn. 

D. Khi nung nóng khí thì khối lượng riêng của chất khí giảm 
ị. Xem hình vẽ. Khi bị dốt nóng thanh kim loại nở vì nhiệt ít hơn là: 



A. Thanh A và c B. Thanh A và D 

c. Thanh B và c D. Thanh B và D 

5. Trong các vật dưới đây vật nào có nguyên tắc hoạt động không dựa 
trên sự nở vì nhiệt? 

A. Nhiệt kế B. Khí cầu dùng khí nóng 

c. Quả bóng bàn D. Băng kép. 


157 



6. Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không dứng? 

A, Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. 

B. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ tiếp tục tăng, 
c. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ khỏng thay đổi. 

D, Khi đã bắt đầu nóng chảy, nếu không tiếp tục đun thì sự nóng 
chảy sẽ ngừng lại. 

7. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ? 

A. Sương đọng trôn lá cây. 

B. Có thể nhìn thấy hơi thở vào những ngày trời lạnh, 
c. Những ngày nắng hạn nước trong ao hồ cạn dần. 

D. Hà hơi vào mặt gương thấy gương mờ đi. 

8. Bên ngoài thành cốc đựng nuớc đá có nước vì: 

A. Nước trong cốc có thể thấm ra ngoài. 

B. Hơi nước trong không khí ngưng tụ gặp lạnh tạo thành nước, 
c. Nước trong cốc bay hơi ra bên ngoài. 

D. Nước trong không khí tụ trẽn thành cốc. 

9. Đặc điếm nào sau đây là của sự bay hơi? 

A. Xảy ra ớ một nhiệt độ xác định. 

B. Chi xáy ra trong lòng chất lỏng. 

c. Xáy ra càng nhanh khi nhiệt độ càng cao. 

D. Chỉ xáy ra ở một số chất lỏng. 

10. Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự đông đặc? 

A. Ngọn nến vừa tắt. 

B. Ngọn nến đang cháy. 

C. Cục nước đá lấy ra khỏi tủ lạnh. • 

D. Ngọn đèn dầu dang cháy 

11. Điển từ thích hợp vào chỗ trống 

1. Phần lớn các chất đều nóng chảy và . ở một nhiệt độ 

.Nhiệt độ này gọi là.Nhiệt độ .của 

các chất khác nhau thì. 

2. Sự chuyến từ thể . sang thể . gọi là sự bay hơi. Sự bay hơi 

xảy ra ở.của chất lỏng. 


158 











III. Bài tập tự luận 

1. ai Đổi các giá trị sau từ °c ra °F (có trình bày cách tính) 
20°c = .... 35°c =. 


b> Đổi các giá trị sau từ °F ra °c (có trình bày cách tính) 
194°F =. • 14°F =. 


Trên hình vẽ biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian cúa nước đá. 



Hãy cho biết các quá trình thay đối của nước đá theo thời gian? 


3. Giải thích sự tạo thành các giọt sương đọng trên lá vào buổi sáng sớm? 


4. Cho bảng số liệu sau: 


Thời gtan (phút) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

Nhiệt độ (°C) 

-6 


-3 

-2 

0 

0 

0 

□ 

2 

4 


159 










































MỤC LỤC 


LỜI NÓI ĐẦU 3 

CHƯƠNG I: Cơ HỌC 5 

Bài 1: Đo độ dài 5 

Bài 2: Đo thể tích chất lỏng và vật rắn không thấm nước 13 

Bài 3: Khối lượng - Đo khối lượng 21 

Bài 4: Lực - Kết quả tác dụng của lực 30 

Bài 5: Trọng lực - Đơn vị lực 44 

Bài 6: Lực đàn hồi 51 

Bài 7: Lực kế - Phép đo lực trọng lượng và khối lượng 58 

Bài 8: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng 64 

Bài 9: Máy cơ đơn giản 73 

Bài 10: Mặt phẳng nghiêng 76 

Bài 11: Đòn bẩy 80 

Bài 12: Ròng rọc 83 

Tổng kết chương I 86 

Đề kiểm tra học kỳ I 89 

CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC 91 

Bài 13: Sự nở vì nhiệt của chất rắn 91 

Bài 14: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 98 

Bài 15: Sự nở vì nhiệt của chất khí 105 

Bài 16: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt 112 

Bài 17: Nhiệt kế - Nhiệt giai 117 

Bài 18: Sự nóng chảy và sự đông đặc 125 

Bài 19: Sự bay hơi và sự ngưng tụ 133 

Bài 20: Sự sôi 141 

Tổng kết chương II 150 

Đề thi học kì II 157 


161 




NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Đìẽn thoai:Biên tâp-Chế bản:(04ì 39714896 . 

Hành chính: (04) 39714899:Tổna Biên tâD:(04139714897 
Fax: (041 39714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc : PHÙNG QUỐC BẢO 
Tổng biên tập :PHẠM THỊ TRÂM 


Biên tập : NGUYỄN THỦY 


Đối tác liên kết xuất bản : 

CÔNG TY SÁCH-TBGĐ ĐỨC TRÍ 


SÁCH LIÊN KẾT 


BỎI DƯỠNG NĂNG LƯC Tự HỌC VẬT LÝ 6 _ 

Mã số: 1L-400 ĐH2010 

In 3.000 cuốn khổ 16 X 24cm. Tại Công ty TNHH In & bao bì Hưng Phú. 
SỐ xuất bản: 304-2010/CXB/228-304/ĐHQGHN,ngày 06/4/2010. 

Quyết định xuất bản số: 400LK-TN/QĐ-NXBĐHQGHN 
In xong và nộp lưu chiểu Quý 111/2010. 



